Quyển 7 

sự RÕ SÁNG CỦA TRÍ TUỆ 



2 • Thiên sư Aiahn Chah 


NỘI DUNG 


Quyển 7: 


Sự RÕ SÁNG CỦA TRÍ TUỆ 

83. Sự Rõ Sáng Của Trí Tuệ Minh Sát 

3 

84. Những Khó Khổ Trên Đường Tu 

39 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 3 


84 

Sự Rõ Sáng Của Trí Tuệ 


^Thiền tập niệm chữ "Buddho", "Buddho" [Đức Phật]2 
cho đến khi nó thâm nhập vào trong giữa tâm thức (citta) của 
người thiền. Chữ "Buddho" thể hiện sự tỉnh-giác và trí-tuệ của 
Đức Phật. Vê mặt thực hành, chúng ta phải dựa vào chữ này 
nhỉêu hơn bất kỳ thứ gì!. Sự tỉnh giác mà chữ này mang lại sẽ 
dân dắt quý vị đi đến hiểu biết sự thật của cái tâm của chính 
mình. Nó là noi nưong tựa đích thực, điều đó có nghĩa cả sự 
chánh niệm và trí tuệ minh sát đều có mặt. 

Những con thú rừng cũng có loại tỉnh giác. Chúng 
cũng có sự chú tâm khi đang rình con mồi và chuẩn bị bắt 
mồi. Ngay cả những con vật ăn thịt cũng cần có sự chú tâm 
vững chắc để nắm giữ con mồi đang cố vùng vây trốn chạy 
khỏi cái chết. Đó là một loại chú tâm. Vì lẽ chô này, quý vị 
cần biết phân biệt các loại chú tâm chárủi niệm khác nhau. 
Đức Phật đã dạy cách thiền tập niệm chữ "Buddho" như là 
một cách áp dụng cho tâm. Khi người thiền có ý thức áp 
dụng (gắn, kết) tâm vào một đối tượng, tâm sẽ tỉnh thức. Sự 
tỉnh giác đánh thức nó. Khi sự biết (sự tỉnh thức) này đã khỏi 
sinh từ việc thiền tập, quý vị có thể nhìn thấy tâm một cách 
rõ ràng. Nếu tâm không có ý thức tỉnh giác về chữ "Buddho" 
[Đức Phật], thì dù cho ngưòi đó có được sự chú tâm của một 


1 [Bài giảng được nói cho một nhóm thiền sinh Phật tử tại gia tại Bangkok 
năm 1979]. 

2 [Buddho: là chữ niệm, là một parikamma (chữ chuẩn bị, chữ niệm) dùng 
tưởng niệm Đức Phật. Nếu niệm đều đặn thì được dùng như đối tượng 
thiền ban đầu đê thiền tập cho tâm đạt định]. 

Ví dụ như khi mói thiền tập chú tâm vào hoi thở vào-ra, ngưòi tu niệm chữ 
Bud-dho [Đức-Phật] theo nhịp vào-ra của hoi thở. 



4 • Thiên sư Ajahn Chah 


người bình thường đi nữa, tâm vân cứ như không tỉnh thức 
và không có trí tuệ quán xét. Điều đó không dẫn dắt quý vị 
đến điều gì ích lợi cả. 

Sự chánh niệm (sati) phụ thuộc vào sự có mặt của 
niệm "Buddho" - đó là sự biết. Đó phải là một sự biết rõ ràng, 
đó là sự rõ-biết, dân giúp tâm càng trở nên sáng tỏ hơn và 
chiếu sáng hơn. Sự rõ biết có tác động làm sáng cái tâm; tác 
động đó cũng như sự thắp lên một ánh đèn trong căn phòng 
tối. Khi căn phòng còn tối thui thì mọi thứ mọi vật bên trong 
đều không nhìn thấy được, không thể nhìn rõ, và không thể 
phân biệt được, bởi bóng tối và sự thiếu ánh sáng đã che mờ 
sự nhìn thấy. Nhimg nếu bạn từ từ tăng độ sáng của bóng 
đèn bên trong phòng, ánh sáng sẽ xuyên suốt khắp căn 
phòng, cho phép bạn từ từ nhìn thấy rõ hơn và rõ hơn, do đó 
cho phép bạn từ từ biết rõ hơn và rõ hơn mọi thứ và mọi chi 
tiết ở trong phòng. 

Quý vị có thể so sánh việc huấn luyện cái tâm giống 
như việc dạy dô một đứa trẻ. Ta không thể nào thúc ép một 
đứa trẻ chưa biết nói phải tiếp thu trí thức một cách nhanh 
chóng khác thường, vượt trên cái khả năng bình thường của 
nó. Bạn đâu có thể bắt đứa trẻ phải học nói một đống câu 
chữ trong một ngày, bởi lúc đó sự chú-tâm của nó vân còn 
quá ít ỏi, dù bạn có nói có giảng bao nhiêu thì sự chú-tâm 
của nó vân chỉ bấy nhiêu đó, cho nên nó đâu tiếp thu được 
nhiều hơn. 

Tâm của chúng ta cũng vậy. Đôi lúc cần phải khen 
ngợi khuyến khích, nhưng đôi lúc phải nên cimg rắn răn đe. 
Tâm giống như một đứa trẻ: nếu chúng ta cứ la mắng nạt nộ 
nó, đứa trẻ sẽ không tiến bộ hay khôn lớn đúng theo ý ta 
đâu, ngay cả khi nó muốn làm theo ý ta. Nếu chúng ta thúc 
ép nó nhiều quá, điều đó sẽ phản tác dụng, bởi nó còn thiếu 
sự hiểu biết và kinh nghiệm, cho nên nó sẽ tự nhiên đi lệch 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 5 


khỏi con đường đúng đắn mà bạn đang uốn ép nó. Nếu quý 
vị tu kiểu thúc ép khép khuôn cái tâm như vậy, thì quý vị 
đang đi sai đường sai đạo, đó không phải là cách tu đúng 
đắn {sammã patipadã), không phải là cách tu dẫn đến sự hiếu 
biết giác ngộ. Cách tu tập (patipadã) là gì? Đó là chỉ về cách 
huấn luyện và hưóng dân ba thứ: thân, lòi nói và tâm. ớ đây 
tôi chỉ đang nói riêng về việc huấn luyện cái tâm. 

Đức Phật đã dạy rằng việc huấn luyện cái tâm gắn liên việc 
hiểu-biêt cách dạy chính mình và cách đi ngược lại những tham 
muốn của mình. Quý vị phải dùng những phưong tiện thiện 
khéo khác nhau để chỉ dạy cái tâm, bởi nó luôn dính theo 
những trạng thái buồn vui, sưóng khổ, này nọ. Đó là bản 
chất của một cái tâm chưa giác ngộ— nó giống như đứa con 
nít. Cha mẹ phải dạy nó nói, bởi cha mẹ biết nói và biết nhiều 
hon nó. Cha mẹ luôn ỏ vị trí nhìn thấy chô thiếu sót ngu dốt 
trong sự hiểu biết của đứa bé, bởi cha mẹ biết nhiều hon nó. 
Việc huấn luyện cái tâm là như vầy. Khi bạn có sự tỉnh-giác 
về chữ "Buddho" thì tâm sẽ khôn khéo hon và có được một 
mức độ biết tinh tế hon bình thường. Sự tỉnh giác này cho 
phép bạn nhìn thấy những tình trạng của tâm và nhìn thấy 
luôn chính cái tâm; bạn có thể nhìn thấy trạng thái của tâm 
ngay giữa tất cả mọi hiện tượng đang diên ra. Nếu làm được 
như vậy (có sự tỉnh giác), thì theo một cách tự nhiên bạn sẽ 
có khả năng dùng những kỹ năng thiện khéo để huấn luyện 
cái tâm. Dù bạn có bị dính vào nghi ngò hay một loại ô 
nhiêm khác trong tâm, bạn có thể nhìn nó chỉ như một hiện 
tượngcủa tâm đang khỏi sinh trong tâm, và nó cần phải 
được điều tra và đối trị ngay trong tâm. 

Sự tỉnh-giác chúng ta họi là "Buddho" [Phật] cũng 
giống như cha mẹ của đứa trẻ. Cha mẹ là thầy của đứa bé, 
chỉ dạy đứa bé. Do vậy môi lần cha mẹ cho đứa bé chạy nhảy 
lung tung thì tự nhiên cha mẹ phải để mắt chú tâm đến nó. 



6 • Thiên sư Ajahn Chah 


phải tỉnh giác canh chừng nó đang làm gì, nó chạy, nó đi, nó 
bò ra sao. 

Nhiều lúc, bạn quá khôn lanh và có quá nhiều ý tuởng 
tốt. Đến khi dạy trẻ con, có thể bạn suy nghĩ rất nhiều thứ 
nhiều cách sao cho tốt nhất cho đứa trẻ; nhung bạn càng 
dùng nhiều thứ nhiều cách thì đứa trẻ càng đi lệch khỏi mục 
tiêu mà bạn muốn nó đạt đến đó. Bạn càng cố chỉ dạy, nó 
càng đi lệch xa, đến một lúc nó hoàn toàn đi trệch đuòng, và 
coi nhu bạn không thể nào dạy nó lón khôn theo một cách 
đúng đắn đuợc nữa. 

Trong việc huấn luyện cái tâm, điều quan trọng là phải 
vuợt qua những nghi ngò. Sự hoài nghi và sự không chắc 
chắn là những chuông ngại mạnh bạo nhất mà chúng ta phải 
đối diện xử lý. Cần phải điều tra suy xét kỹ về ba cái gông 
cùm trói buộc. Ba đó là (i) quan điểm về cái ta hay thân kiến 
(sakkãya-ditthi), (ii) sự tin tuởng mù quáng hay sự mê tín vào 
các nghi lễ, tục lệ, nghi thức cúng bái (sĩlabbata-parãmãsa), và 
(iii) sự nghi ngò {vicikicchã). Điều tra suy xét về ba gông cùm 
này là cách những bậc thánh nhân {ariya-puggala) thoát khỏi 
những ràng buộc dính mắc. Nhung buóc đầu quý vị chỉ có 
sự hiểu biết từ kinh sách - quý vị còn thiếu trí tuệ minh sát 
để nhìn thấy bản chất bên trong của mọi thứ đúng nhu 
chúng thực là. Điều tra suy xét về gông cùm thân-kiến là 
cách vuợt qua sự ngu si nhận lầm thân này là một cái 'ta'. 
Điều này bao gôm sự chấp thủ thân mình nhu một cái 'ta', 
hoặc chấp thân của nguòi khác là cái 'ta' cố định của họ. Sự 
coi thân là cái 'ta', đó là thân-kiến (sakkãya-ditthi), là một sự 
dính chấp thủ sai lầm. Quý vị cần phải điều tra rõ về cách 
nhìn tà kiến này, điều tra cho đến khi quý vị đạt đến một sự 
hiểu biết mói và có thể nhìn rõ sự thật rằng: 'sự dính chấp 
vào thân này là một sự ô nhiêm nặng trong tâm', và nó cản 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 7 


trở cái tâm con người đạt đến những trí tuệ để nhìn sâu vào 
sự thật Giáo Pháp. 

Vì lý do này nên các sư thọ giói ở chùa thường hưóng 
dân cho những sa-di hoặc những người khác về cách suy xét 
điều tra về năm đối tượng thiền: tóc, lông, móng, răng và da 
{kesã, lomã, nakhă, dantã, tacò). Họ phải thực tập việc suy xét 
đó trưóc khi họ có thể được thọ giói thành Tỳ kheo. Đó là 
quán xét và điều tra về bản chất của những bộ phận của 
thân, sau khi điều tra suy xét, chúng ta thể hiểu biết rõ về cái 
quan điểm 'chấp thân' của mình là sai lầm như thế nào. 
Chính năm bộ phận này của thân dễ thấy nhất, là năm bộ 
phận trực tiếp tạo nên cái quan điểm chấp thân là cái 'ta' như 
vậy. Việc quán sát năm bộ phận đó của thân giúp ta xem xét 
trực tiếp lại cái quan niệm của ta về thân. Rất nhiều thế hệ 
thiện nam tín nữ đã nhận được sự hưóng dân của các sư thầy 
trước khi họ được thọ giói vào Tăng đoàn và Ni đoàn. Nhò 
sự hưóng dẫn tu tập ban đầu đó, họ đã thực sự có thể 
chuyển hóa vượt qua cái quan niệm 'chấp thân' của mình. 
Nhưng bây giò là lúc mói bắt đầu đối vói quý vị ở đây; lúc 
này quý vị vân còn ít nhiều ngu mò, vân chưa có trí tuệ, và 
do vậy vân chưa có khả năng xuyên phá cái quan niệm sai 
lầm đó về thân, và do vậy vẫn chưa thấy được sự thật đưòng 
lối sinh-hoại-diệt diên ra của tất cả mọi thứ trên thế gian. 
Quý vị chưa nhìn thấy sự thật bởi quý vị vân còn sự dính 
chấp dai chắc và cémg đầu đó. Chính cái sự dính chấp đó 
mói vun đắp sự ngu mò [vô minh] của mình. 

Phật đã dạy phải vượt qua sự ngu mò [vô minh]. Cách 
để vượt qua đó là nhìn thây rõ ràng sự thật ve thân này đúng như 
nó thực là. Vói trí tuệ nhìn xuyên suốt, ta phải nhìn thấy bản 
chất đích thực của cả thân mình và thân người khác, về bản 
chất thân nào cũng như nhau. Không có sự khác nhau lón 
giữa thân của những người khác nhau. Thân chỉ là thân; nó 



8 • Thiên sư Ajahn Chah 


không phải là một 'con người', một cái 'ta', nó cũng không 
phải là cái 'của ta' hay 'của ai' nào cả. Sự quán sát (minh sát) 
nhìn rõ bên trong bản chất của thân thì được gọi là sự quán 
thân hay quán niệm về thân (kãyãnupassanã). Một cái thân có 
mặt: ta dán chãn và đặt tên cho nó. Rồi ta lại dính chấp và 
ràng buộc vào nó, coi nó là thân 'của ta' hay thân 'của ai' đó. 
Ta dính kẹt vào cái quan niệm sai lầm rằng thân là thường 
hằng, rằng nó là thứ trong sạch và đẹp đẽ. Sự dính chấp này 
đã ăn sâu vào trong tâm trí của ta. Đây là cách tâm dính chấp 
vào thân. 

Còn chấp thân thì có nghĩa là ta vân còn dmh vào nghi 
ngò, và ta còn chưa biết chắc về thân đích thực là gì. Sự quán 
sát [minh sát] chưa hoàn toàn xuyên thấu bức màn vô minh, 
cho nên ta vân còn coi thân này là cái 'ta'. Chừng nào sự vô 
minh này vân còn, thì ta vân còn gọi thân này là cái 'ta' hay 
một bản ngã (attã), và ta vẫn còn diễn dịch tất cả mọi trải 
nghiệm theo nền tảng có một cái 'ta', theo cái ý 'vị ta, vị kỷ'; 
vân còn quan điểm nhất nhất cho rằng có một thực thể cố 
định trường tồn được gọi là cái 'ta'. (Những thân đâu phải là 
một thực thể trường tồn!). Quý vị vân đang dính vào quan 
niệm cố hữu rằng thân chính là 'ta', và quý vị vân đang 
không có cách nào rõ rệt để nhìn thấy xa và thực hon cái ảo 
tưởng đó. Nhưng nếu ta hiếu biết rõ ràng đúng theo lẽ thực 
và đường lối tự nhiên của vạn vật, thì ta có thể nhìn thấy 
thân đích thực là gì. Thân này cùng lắm cũng chỉ là thân, nó 
chỉ là như vậy, đâu phải là 'ai' hay là 'ta' nào. (Dù nó đẹp đẽ 
hay đáng quý gì gì đi nữa thì thân cũng chỉ là thân, chỉ là 
một đống sắc uẩn mà thôi). Vói trí tuệ minh sát, ta có thể 
nhìn thấy thân chỉ là như vậy, và trí tuệ nhìn thấy đó sẽ đối 
trị sự ngu mò [vô minh] của chúng ta về thân. Trí tuệ nhìn 
thấy thân chỉ là như vậy giúp dẫn tói phá bỏ sự chấp thủ 
(upãdãna) về thân, bằng cách từ từ nhổ bỏ đến tận gốc và dẹp 
bỏ sự vô minh đó. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 9 


Hãy quán xét thân, thân chỉ là như vậy, cho đến khi ta 
hoàn toàn có thể tự nhiên nghĩ rằng: "ồ, thân chỉ là cái thân. 
Cùng lắm nó cũng chỉ là thân thôi". Một khi cách quán chiếu 
này đã được thiết lập, thì ngay khi ta nói 'thân cùng lắm chỉ 
thân như vậy', tâm sẽ lập tức buông bỏ. Đã có sự buông bỏ 
đối vói thân. Đã có trí tuệ nhìn thấy thân chỉ là cái thân. Bằng 
cách duy trì cái cảm nhận buông bỏ này thông qua sự nhìn 
thây liên tục thân chỉ là thân, thì tất cả mọi sự nghi ngò và sự 
không chắc chắn sẽ dần dần được phá bỏ. Khi ta điều tra về 
cái thân, càng lúc ta càng thấy rõ rệt rằng đó chỉ là cái thân 
chứ không phải là một cái 'ta', một 'con người', hay một 'ai' 
nào cả; điều đó càng tác động mạnh mẽ đến cái tâm; kết quả 
là ta sẽ cùng lúc phá bỏ được sự nghi ngò và sự không chắc 
chắc. 

Giò đến gông cùm thứ hai: đó là sự tin tưởng mù 
quáng hay sự mê tín vào các nghi lê, tục lệ, nghi thức cúng 
bái (sĩlabbata-parãmãsa). Đó là gông cùm thứ hai cản trở ngưòi 
tu. Nó thể hiện trong tâm như một dạng mày mò và cảm giác 
một cách mù quáng, thiếu sự minh bạch rõ ràng về mục đích 
tu tập thực sự. (Đã gọi là tự thân tu tập mà lại tin vào sự mầu 
nhiệm của những lê nghi, tập tục, cúng bái mê tín, thì thật là 
mù mò và mâu thuân). Chính do sự chấp thân cái 'ta' nên 
mói có sự dính mắc mê tín này đế đi tìm sự bảo hộ độ trì cho 
cái 'ta' đó. Nhưng may mắn thay, cái sự dính chấp mê tín 
này cũng được phá bỏ cùng lúc vói sự phá bỏ gông cùm thân 
kiến nói trên. 

Chúng ta có thể nói rằng ba cái gông cùm này [(i) nghi 
ngò, (ii) sự sự tin tưởng mù quáng hay sự mê tín vào các 
nghi lễ, tục lệ, nghi thức cúng bái, và (iii) sự chấp thân là 'ta'] 
đều gắn chặt vói nhau chứ không phải riêng biệt, và thậm 
chí chúng giống hệt nhau. Khi quý vị đã nhìn ra mối liên hệ 
của chúng một cách rõ ràng, thì khi có một gông cùm khỏi 



10 • Thiên sư Ajahn Chah 


sinh [ví dụ như 'nghi ngờ'] và chúng ta có thể buông bỏ nó 
thông qua việc tu tập trí tuệ minh sát, thì hai gông cùm còn 
lại cũng tự động bị phá bỏ cùng lúc. Chúng bị dập tắt cùng 
lúc với nhau. Quý vị dẹp bỏ được quan niệm thân kiến, dẹp 
bỏ được sự dính mắc mù quáng vào những ý định mày mò 
mê tín, và dẹp bỏ được nghi ngờ về kết quả của những cách 
tu tập. Quý vị sẽ nhận ra rằng môi gông cùm đó chính là một 
phần của cái quan niệm chấp thân 'ta'. Nên khi dẹp bỏ được 
một cái thì hai cái kia cũng tự động dẹp bỏ. Quý vị phải liên 
tục điều tra về cái thân này và phân tách nó theo từng bộ 
phận thì sẽ dê nhận thấy. Khi quý vị đã nhận thấy rõ môi bộ 
phận của thân đích thực là thứ gì, thì cái ảo tưởng rằng 'thân 
là một thực thể cố định hay một bản ngã gì gì đó' sẽ không 
còn nữa. Quý vị phải liên tục nô lực điều tra những bộ phận 
của thân (đó là cách quán thân như Phật đã dạy), điều tra sự 
thật, và không được ngừng điều tra về nó. 

Tôi đã chỉ cho quý vị cách quán thân, quán xét các bộ 
phận của thân, nhằm mục đích nhìn thấy sự thật thân là gì và 
nhìn thấy thân không phải là 'ta'. Đó là cách tu để phá bỏ ba 
cái gông cùm đầu tiên và rất khó phá bỏ đó. 

Một mảng khác của việc tu tập tâm dẫn đến trí tuệ 
minh sát thâm sâu hon và minh bạch hon là cách thiền về các 
đối-tượng để làm tâm tĩnh lặng. (Có thể gọi là thiền định). 
Tâm tĩnh lạng là cái tâm vững chắc và ổn định trong trạng 
thái tập trung, được gọi là trạng thái định (samãdhi). Đó có 
thể là trạng thái định tạm thời (định trong khoảng khắc, tạm 
định- khanika samãdhi), có thể là trạng thái tiếp cận định hay 
cận định {upacãra samădhi), hoặc có thể là một trạng thái định 
sâu {appanã samãdhỉ). Mức độ định được tính theo mức độ 
tinh lọc của thức trong từng giây khắc trong khi người thiền 
đang tu tập để duy trì sự tỉnh-giác vào một đối tượng thiền. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành »11 


Trong trạng thái định tạm thời (khanika samãdhi), tâm 
hợp nhất chỉ được trong một khoảng thòi gian ngắn. Nó lắng 
lặn trong trạng thái định sâu (samãdhi), nhưng tất cả tâm chỉ 
hội tụ trong ngắn ngủi, rồi lập tức rút lui khỏi trạng thái tĩnh 
lặng đó. Khi sự tập trung (hội tụ tâm) càng được tinh lọc hon 
theo tiến trình thiền tập, có nhiều đặc tính giống nhau của cái 
tâm tĩnh lặng sẽ được trải nghiệm ở từng môi mức độ, do đó 
môi mức độ đó được gọi là một mức độ định {samãdhĩ). Dù 
đó là định tạm thòi {khanĩka), hay cận định (upacãra), hay 
định sâu (appanã), mỗi mức độ đều được gọi chúng là định 
(samãdhi). ớ mỗi mức độ đó tâm đều được tĩnh lặng, nhimg 
độ thâm sâu của định (samãdhi) là khác nhau và tính chất của 
trạng thái bình an của tâm cũng khác nhau, ớ một mức độ 
định này tâm vân còn bị động vọng ít nhiều và còn có thế 
lăng xăng, nhưng nó chỉ lăng xăng trong phạm vi giói hạn 
của trạng thái định đó. Nó không bị dính những hoạt động 
dân tói bị kích động hay xao lãng. Sự tỉnh giác của ta vân 
đang theo dõi một đối tượng thiền lành thiện (kusala), trưóc 
khi nó quay lại lắng lặn xuống tạo một điểm tĩnh tại và duy 
trì (an trụ) ỏ đó trong một khoảng thòi gian. 

Bạn có thể so sánh trải nghiệm của trạng thái định tạm 
thòi (khanika samãdhi) vói một hoạt động của thân, ví dụ như 
việc bưóc đi đâu đó: bạn có thể bưóc đi một lúc rồi ngừng lại 
nghỉ, và sau khi ngừng nghỉ lại bắt đầu bưóc đi cho đến lúc 
ngừng lại nghỉ lần nữa; môi lần ngừng-nghỉ là tĩnh-tại hoàn 
toàn, và đó chỉ là một sự ngừng nghỉ hay bất động tạm-thòi 
của thân. Sau môi lần ngừng nghỉ trong một lúc, nó lại bắt 
đầu bưóc đi. Điều này cũng xảy ra tưong tự trong tâm môi 
lần nó trải nghiệm một mức độ định tạm thòi như vậy. (Định 
được một lúc lại hết định, rồi lại định một lúc, rồi mất định. 
Trạng thái định này mói chỉ là tạm thòi, ngắn ngủi). 



12 • Thiên sư Ajahn Chah 


Nếu quý vị thực tập cách thiền chú tâm vào một đối 
tuợng để làm tâm tĩnh lặng, và sau đó đạt đến một mức độ 
tĩnh lặng, lúc đó tâm đuợc vững chắc trong một trạng thái 
định (samãdhi), lúc đó đó vẫn còn những ít nhiều động vọng 
xảy ra trong tâm, thì trạng thái lúc đó đuợc gọi là trạng thái 
cận định {upacãra samădhi). Trong cận định {upacãra samãdhi) 
tâm vân còn chuyển động xung quanh ít nhiều. Sự chuyển 
động này xảy ra bên trong một số giói hạn, tâm không vuợt 
ra khỏi những giói hạn đó. Những phạm vi giói hạn cái tâm 
chuyển động bên trong đuợc xác định (tmh) bằng mức độ 
vững chắc và ổn định của sự tập trung. Trải nghiệm này 
giống nhu ta cứ chuyển đổi giữa trạng thái tĩnh lặng và một 
ít hoạt động của tâm. Tâm đuợc tĩnh lặng trong một lúc và 
hoạt động ít nhiều trong một lúc. Bên trong sự hoạt động đó 
vân có một mức độ tĩnh lặng và sự tập trung vân duy trì, 
nhimg tâm chua hoàn toàn tĩnh tại hay hoàn toàn bất động. 
Nó vân còn một chút nghĩ và một chút lăng xăng. Giống nhu 
bạn cứ đi đi lại lại bên trong căn nhà. Tâm lăng xăng chút ít 
bên trong những giói hạn của sự tập trung của ta, nó không 
hề mất sự tỉnh giác và không hề buóc ra khỏi cửa nhà, không 
ròi xa khỏi đối tuợng thiền. Sự chuyển động của tâm nằm 
bên trong giói hạn của những trạng thái lành thiện (kusala) 
của tâm. Nó không hề bị dính vào sự phóng tâm nào theo 
những trạng thái bất thiện (akusala) của tâm. Mọi ý nghĩ đều 
vẫn là thiện lành. Một khi tâm đuợc tĩnh lặng, nó nhất thiết 
trải nghiệm những trạng thái tâm thiện lành trong từng giây 
khắc lúc đó. Trong suốt thòi gian tâm đuợc tập trung, nó chỉ 
trải nghiệm những trạng thái tâm thiện lành và qua từng môi 
khoảng khắc nó lắng tụ xuống đến một điểm tĩnh tại bất 
động hoàn toàn và nó hợp nhất thành một (nhất-điểm) vói 
đối tuợng thiền của nó. 

Vậy đó, tâm vân trải nghiệm một số chuyển động, 
xung quanh đối tuợng của nó. Nó vân còn lăng xăng ít 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 13 


nhiều. Nó vân bị lăng xăng đây đó bên trong giới hạn của 
mức độ tập trung, nhung không có gì nguy hại khởi sinh 
trong từ sự chuyển động đó, bởi tâm đang đuợc tĩnh lặng 
trong trạng thái định {samãdhĩ). Đây là cách sự phát triển tâm 
diên ra trong tiến trình thiền tập. 

Còn trong trạng thái định sâu {appanã samãdhi), tâm 
tĩnh lặng và tĩnh tại đến một mức độ tinh lọc và thiện khéo 
nhất. Ngay cả khi ta trải nghiệm một cảm nhận tiếp chạm từ 
bên ngoài, ví dụ nhu âm thanh và cảm nhận của thân, thì thứ 
bên ngoài vân là thứ bên ngoài, và nó không thể quấy nhiêu 
tâm ta đuợc. Ta có thể nghe âm thanh, nhung nó không làm 
xao lãng sự tập trung của ta. Có sự nghe âm thanh, nhung 
trải nghiệm thì nhu thể ta không nghe thấy gì. Có sự tỉnh 
giác về sự tiếp chạm đó, nhimg giống nhu ta không ý thức về 
nó vậy. Điều này là do ta buông bỏ. Tâm buông bỏ một cách 
tự động. Sự tập trung lúc này là rất sâu và vững chắc nên 
chúng ta có thể buông bỏ sự dính chấp cái cảm nhận tiếp 
chạm một cách hoàn toàn tự nhiên. Tâm có thể bị 'hút sâu' 
vào trạng thái này trong những khoảng thòi gian lâu. Sau khi 
đã an trụ bên trong trong một khoảng thòi gian thích hợp, nó 
lại rút ra. Nhiều lúc, ngay khi ta thoát ra khỏi một trạng thái 
định sâu [tầng thiền định], có thể có một hình ảnh [tâm ảnh, 
nimitta] về một điều nào đó của thân xuất hiện trong tâm. Có 
thế là một hình ảnh thể hiện một tính chất ghóm ghiếc của 
thân khỏi sinh vào bên trong tâm thức. Khi tâm thoát ra khỏi 
trạng thái tinh lọc đó, hình ảnh về thân hiện thị lên trong tâm 
và mỏ-rộng ra bên trong tâm. Bất kỳ tính chất nào của thân 
cũng có thể xuất hiện duói dạng tâm ảnh và tràn đầy trong 
con mắt của tâm tại thòi điểm đó. 

Những hình ảnh xuất hiện theo cách nhu vậy là cực kỳ 
rõ rệt và không thể lầm lân đuợc. Chắc hẳn nguòi thiền đang 
thực thụ trải nghiệm một trạng thái tĩnh lặng rất rất thâm sâu 



14 • Thiên sư Ajahn Chah 


thì chúng [tâm ảnh, nimitta] mới khởi sinh được. Quý vị có thể 
nhìn thây chúng một cách tuyệt đối rõ rệt, ngay cả khi mình đang 
nhắm mắt. Nhưng nếu ta mở mắt ra thì ta không nhìn thấy 
chúng. Khi hai mắt nhắm và tâm được hút sâu trong định 
sâu {samãdhỉ) thì ta có thể nhìn thấy những tâm ảnh một cách 
rõ ràng, y hệt như ta đang nhìn rõ vật gì ngay trước mắt 
bằng mắt thường đang mở. (Con mắt tâm nhìn rõ tâm ảnh 
như thiệt, nhìn rõ như mắt thưòng đang nhìn thứ gì trưóc 
mặt). Lúc này thậm chí ta có thể trải nghiệm toàn bộ chuyến 
tàu tâm thức chạy qua cái noi mà trong từng giây khắc sự 
tỉnh giác của tâm được cố định vào những tâm ảnh {nimitta\ 
biểu hiện những tính chất ghóm ghiếc của thân. Sự hiện thị 
của những tâm ảnh đó trong một cái tâm tĩnh lặng có thể trỏ 
thành một co sỏ để nhìn sâu [minh sát] vào tính chất vô 
thường của thân, cũng như để nhìn sâu vào bản chất do bẩn, 
ghóm ghiếc, và không hấp dân của thân, hoặc để nhìn sâu 
vào sự sự vô-ngã: sự hoàn toàn không có chủ thể, không có 
cái 'ta' hay một bản thể cố định nào bên trong thân này. 

Khi những loại hiểu biết (tri kiến) đặc biệt này khởi 
sinh, chúng tạo co sỏ cho việc điều tra suy xét một cách thiện 
khéo và là nền tảng cho sự phát triển của trí tuệ minh sát 
thâm sâu. Rồi quý vị đưa loại trí tuệ minh sát đó vào ngay 
trong tâm và trái tim của mình. Khi quý vị càng làm như vậy, 
nó càng trỏ thành nhân để sự hiểu biết minh sát tự nó khỏi 
sinh. Nhiều lúc, khi ta chuyển sang quán sát về những đề 
mục asuhha^ịẩễ mục về sự do bẩn, góm ghiếc và không đáng 
có của thân], những hình ảnh về những nét xấu xí ghóm 
ghiếc khác nhau của thân có thể hiện thị trong tâm một cách 
tự động. Những tâm ảnh này là rõ rệt hon bất kỳ hình ảnh 


3 [Asubha: chỉ về tính chất dơ bẩn, ghớm ghiếc, không hấp dẫn của thân. 
Những tính chất thực này có thê được dùng làm đối tượng thiền đê phát 
triển sự tĩnh lặng và trí tuệ của tâm]. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 15 


nào mà bạn cố tưởng cố hình dung, và nó dân đến trí tuệ 
minh sát thâm sâu hơn và xuyên phá hơn nhiều so với loại trí 
tuệ mà chúng ta có được bằng những cách suy nghĩ suy lý 
hay nghiên CIÍU thông thường. Loại trí tuệ minh sát sáng rõ 
này có một tác động đập mạnh (nổi bật, làm sửng sờ) đến nôi 
sự hoạt động của tâm bị đưa đến ngừng luôn, theo sau là trải 
nghiệm về một cảm nhận chán-bỏ rất sâu sắc. Trải nghiệm 
này rất rõ rệt và sắc nhọn bởi vì nó bắt nguồn từ một cái tâm 
hoàn toàn bình an. Việc điều tra suy xét ở bên trong một 
trạng thái tĩnh lặng, dân ta tới trí tuệ minh sát sáng rõ hơn và 
sáng rõ hơn, tâm dần dần trở nên bình an hơn khi nó càng 
dần bị hút sâu vào trong sự quán niệm suy xét đó (tức sự 
quán xét về tính chất ghớm ghiếc của thân). Khi trí tuệ minh 
sáng càng rõ sáng hơn và càng xác thực hơn, thì sự điều tra 
suy xét của nó càng tiến sâu hơn vào phần sâu hơn của tâm, 
và nó luôn luôn được hô trợ bỏd sự tĩnh lặng của trạng thái 
định sâu (samãdhi). Đây là chỗ tu tập nền tảng nghiệp 
{kammatthănaỴ. Sự điều tra liên tục theo cách như vậy sẽ giúp 
ta lần lượt buông bỏ và cuối cùng tiêu diệt cái ảo tưởng thân 
kiến. Nó sẽ dân đến chấm dứt gông cùm nghi ngờ và sự 
không biết chắc về cái đống thịt này mà chúng ta gọi là thân, 
và buông bỏ luôn gông cùm thứ hai: sự dính chấp sai lầm 
vào những nghi luật, lễ nghi và tập tục. 


[kammatthãna: nền tảng của hành động, nền tảng của nghiệp, (HV) nghiệp 
xứ. Kamma: nghiệp, hành động; atthãna: nền tảng, (HV) xứ. Chữ này dùng đê 
chỉ đối tượng thiền/đề mục thiền giúp người thiền đạt đến sự tĩnh lặng và trí 
tuệ. Từ này được dùng đê chỉ toàn thê lối sống tu hành của một người tu đê 
đạt đến định và tuệ.] 

(Theo thiền sư Bhante Gunarantana, trong bốn mưoi (40) hên tảng nghiệp 
(đối tượng/đề mục thiền), chỉ có mười (10) thứ là có thê dẫn người thiền đạt 
đến cận định {upacãra samãdhi). Độc giả coi thêm quyển "Con Đường Thiên 
Chỉ và Thiên Quán" của dịch giả Pháp Thông, Chưong II). 



16 • Thiên sư Ajahn Chah 


Ngay cả khi bệnh nặng, bệnh sốt rét hay bệnh nào 
khác ảnh hưởng làm lay chuyển cái thân, lúc này sự định 
tâm và trí tuệ của ta vân vững mạnh và bất thoái chuyển. Sự 
hiếu biết và trí tuệ của ta giúp ta phân biệt rõ rệt giữa tâm và 
thân - tâm là một hiện tượng, thân là một hiện tượng khác. 
Một khi ta đã nhìn thấy tâm và thân là hai thứ hoàn toàn 
riêng biệt một cách không thể chối cãi được thì có nghĩa sự tu 
tập trí tuệ của ta đã đưa ta đến điểm ỏ đó tâm nhìn thấy chắc 
chắn bản chất đích thực của thân. 

Nhìn thấy thân đúng như nó thực là, nhìn thấy một 
cách rõ rệt và vượt trên nghi ngò, nhìn thấy từ bên trong sự 
tĩnh lặng của định {samãdhĩ), đưa tâm đến trải nghiệm một 
cảm giác mạnh mẽ về sự ngao-ngán và chán-bỏ {nĩbhidã). Sự 
quay limg chán bỏ xuất phát từ cảm giác không còn tham 
thích và mê si (vào thân), cảm giác này khỏi sinh là kết quả 
tự nhiên của việc nhìn thấy đường lối của mọi thứ (của thân) 
là gì. (Tức thân là luôn luôn đi đến già, xấu, bệnh, và chết). 
Sự chán-bỏ đó không phải phát khỏi từ những trạng thái đòi 
thường như sợ sệt, ghét bỏ, chán chê... Sự chán bỏ này không 
phải phát smh từ những gốc rê hay trạng thái tâm tiêu cực 
như vậy. Sự chán bỏ này là một sự quay-lưng mang tính chất 
tâm linh, và nó có tác động mạnh mẽ đến tâm hon những sự 
chán chường, chán chê và ghét bỏ thông thường của người 
phàm tục (puthuiiana). Thông thường, khi người phàm 
thường chán chường và chán ngán, họ dính vào trạng thái 
sân, ghét, bỏ, kháng cự, và tìm cách tránh né. Sự chán-bỏ 
bằng trí tuệ (nibbidã) thì không giống như vậy. 

Cảm giác chán-chưòng-về-thế-giói tăng lên cùng trí 
tuệ dẫn đến sự buông bỏ, sự quay lưng, và sự từ bỏ này khỏi 
sinh một cách tự nhiên từ việc điều tra và nhìn thấy sự thật 
của mọi thứ trên đòi. Nó không còn dính chấp vào cảm giác 
hay ảo tưởng rằng có một cái 'ta' đang cố gắng điều khiển và 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 17 


Uốn ép mọi thứ theo những ý muốn của 'nó'. Thay vì vậy, ta 
buông bỏ với sự chấp nhận cách của mọi sự diên ra theo tự 
nhiên của chúng. Sự rõ sáng của trí tuệ lúc nào rất mạnh mẽ 
nên ta không còn trải nghiệm một cảm giác nào về cái 'ta' 
phải chạy theo dòng chảy tham muốn của nó hoặc phải chịu 
khó khổ vì sự ràng buộc vói 'nó'. Ba cái gông cùm [là thân 
kiến, nghi ngò, và sự dính chấp mê tín vào những lê nghi, 
tập tục cúng bái] thuòng có mặt bên duói cái cách nhìn ta 
vân thuòng nhìn thế giói, giò đây chúng không còn có thể 
che mò ta nữa hoặc có thể làm chúng ta lầm lạc trong buóc 
đuòng tu tập nữa. Lúc này chính là lúc chúng ta đã buóc vào 
đoạn đầu của con đuòng (Nhập Luu), vói trí tuệ sáng rõ đầu 
tiên soi chiếu vào sự thật rốt ráo, và bắt đầu lót đuòng để đi 
đến trí tuệ cao sâu hon nữa. Chúng ta có thể nói đây nhu là 
sự soi chiếu vào Tứ Diệu Đế. Bốn chân lý cao diệu phải đuợc 
chứng ngộ bằng trí tuệ. Bất kỳ một tăng hay ni nào giác ngộ 
về bốn chân lý đó đều đã trải nghiệm trí tuệ nhu vậy để soi 
chiếu vào sự thật của mọi sự diên ra nhu chúng là. Quý vị 
biết về khổ, biết về nguyên nhân khổ, biết về sự chấm dứt 
khổ và biết con đuòng dân đến sự chấm dứt khổ. Sự hiểu 
biết về môi Diệu Đế phát khỏi ỏ cùng một chô bên trong tâm 
này. Chúng cùng phát khỏi và hòa hợp vói nhau nhu những 
yếu tố (phần) của con đuòng Bát Thánh Đạo mà Phật đã dạy 
rằng nó (tức Bát Thánh Đạo) phải đuợc chứng ngộ bên trong 
cái tâm. Khi những yếu tố (phần) của Bát Thánh Đạo hội tụ 
về tâm điểm của tâm này, chúng cắt lìa những sự nghi ngò 
và sự không chắc chắn, tức làm cho quý vị không còn nghi 
ngò về cách tu tập và con đuòng tu tập. 

Trong tiến trình tu tập, thuòng quý vị phải trải qua 
những tình trạng khác nhau của tâm. Quý vị thuòng xuyên 
trải nghiệm những tham muốn làm này làm nọ, hoặc đi đây 
đi đó, hoặc cũng luôn nhu trải nghiệm những trạng thái 
buồn đau, thất vọng hay những trạng thái tham đắm, khoái 



18 • Thiên sư Ajahn Chah 


lạc - tất cả chúng là những kết quả của những nghiệp (hành 
động) trong quá khứ. Tất cả những nghiệp quả đang sục sôi 
ở bên trong tâm và nổi lên. Tuy vậy, đó chỉ là sản phẩm của 
những nghiệp cũ. Sau khi biết đó là kết quả của những 
nghiệp cũ, giò quý vị không để bản thân mình tạo những 
nghiệp mói hay tạo thêm nghiệp từ những nghiệp cũ đó. 
Quý vị quán sát về sự khỏi sinh và biến mất của các tình 
trạng (điều kiện). Những cái chua khỏi sinh thì vân còn chua 
khỏi smh. Chữ 'khỏi sinh' là chỉ về sự dính chấp (upãdãna), 
đó là sự ràng buộc dính chấp rất khó khó phá bỏ của cái tâm. 
Qua thòi gian tâm của quý vị đã bị dính kẹt và bị tạo tác bởi 
những dục vọng, ô nhiêm, những trạng thái, và những đặc 
tính của tâm mà quý vị trải nghiệm. Sau khi đã phát triển 
đuợc trí tuệ, tâm quý vị sẽ không còn chạy theo hay dính kẹt 
vào những thói tâm cũ vốn bị tạo tác bởi những ô nhiêm và 
dục vọng truóc đó. Lúc này diên ra một sự tách ly tâm khỏi 
những thói tâm và phản img ô nhiêm đó. Tâm tách ly khỏi 
những thứ ô nhiêm. 

Chúng ta có thể ví nhu dầu và nuóc đổ vô trong một 
cái chai. Môi chất lỏng có độ đậm đặc khác nhau, dù ỏ trong 
cùng một chai chúng vân tách ly nhau. Dầu không trộn lân 
vói nuóc và nguợc lại. Chúng vân là hai phần khác nhau 
trong chai. Cái chai nhu thế giói, và hai thứ ỏ trong vòng cái 
chai cũng giống nhu ta đang sống trong thế gian vói trí tuệ 
rằng tâm là tách riêng khỏi những ô nhiêm. Nhu kiểu sống 
vói bùn mà không dính mùi bùn tanh. Ta sống trong thế gian 
và theo những quy uóc của thế gian, nhung không dính mắc 
vào những quy uóc đó. Khi đi ta nói ta di, khi đến ta nói ta 
đến, khi ta làm gì ta dùng những quy uóc và ngôn ngữ của 
thế gian, nhimg ta và những quy uóc đó giống nhu dầu và 
nuóc trong chai - không hòa lân vói nhau. Chúng ta sống 
trong thế gian nhung cùng lúc tách ly khỏi thế gian. Phật tự 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 19 


mình biết rõ về sự thật. Phật là người hiểu biết thế gian, là 
một lokavidũ. 

Những cơ sở giác quan {ãyatana, căn) là gì? Đó là mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Sáu giác quan có mặt và hoạt 
động như trước giờ. Tai nghe âm thanh; mũi ngửi mùi 
hương, dù là mùi thơm hay mùi thối; lưỡi nếm mùi vị, dù là 
vị chua, ngọt, đắng, mặn, ngon , dở; thân cảm nhận sự nóng, 
sự lạnh, sự mềm, sự cimg; tâm nhận biết những đối tượng 
của tâm khởi sinh một cách tương tự như trước giờ. Các giác 
quan vân hoạt động như trước giờ. Chúng ta vân nhận biết 
những tác động giác quan theo cách y hệt trước giờ vân vậy. 
Không phải là sau khi tu tập có trí tuệ rồi thì mũi không còn 
ngửi thấy mùi gì hoặc lưỡi không còn nếm thấy vị gì hoặc 
tâm không còn cảm nhận thứ gì. Không phải vậy, tất cả các 
căn vân còn cảm giác theo cách của nó trước giờ. 

Khả năng cảm nhận thế hiới thông qua các giác quan 
vân nhanh nhạy như trước giờ, cũng nhanh nhạy y hệt như 
trước khi tu tập trí tuệ, chỉ khác lúc này là phản img của tâm 
đối với những tác động giác quan là chỉ đơn thuần nhìn 
chúng như "chỉ là như vậy" —chỉ biết chúng là như vậy thôi. 
Tâm không còn dính vào những phản img cố hữu như trước 
kia, và không làm bất cứ điều gì khi trải nghiệm những đối 
tượng giác quan đó. Tâm chỉ biết chúng là vậy. Và buông bỏ. 
Tâm biết rõ mình đang buông bỏ. Khi quý vị đã đạt được trí 
tuệ soi chiếu vào bản chất đích thực của Giáo Pháp, nó tự 
động xảy ra sự buông-bỏ đó. (Giống như ta đã biết 'tẩy' con 
khỉ thực sự là gì thì tự nhiên ta không còn đế ý hay phản img 
này nọ với những trò khỉ trước mắt, dù nó có múa may, phá 
phách, trêu chọc). Tức là đã có sự hiểu biết rồi mới có sự 
buông bỏ. Vì hiểu biết nên tự nhiên buông bỏ. Vì có trí tuệ 
nên chúng ta buông-bỏ mọi thứ như chúng là. Sự hiểu biết 
của trí tuệ không dân đến dính mắc hay ràng buộc; nó không 



20 • Thiên sư Ajahn Chah 


làm tăng sự khổ của chúng ta. Trí tuệ đích thực nhìn thấy Sự 
Thật thì dân đến sự buông-bỏ. Quý vị biết rõ sự dính chấp 
nào là nguyên nhân gây ra khổ, thì quý vị buông bỏ sự dính 
chấp đó. Một khi quý vị có trí tuệ thì tâm sẽ buông bỏ. Nó sẽ 
buông bỏ những thứ mà truớc đây nó cứ nắm giữ. 

Một cách khác để mô tả chô này là từ giờ quý vị không 
còn phải mò mâm hay dò dâm trong việc tu tập của mình. 
Quý vị không còn phải 'tu mù tu mò' và cứ dính vào những 
hình sắc, âm thanh, mùi huong, mùi vị, cảm nhận thân hay 
những đối tuợng của tâm. Sự trải nghiệm những đối tuợng 
giác quan thông qua mắt, tai, mũi, luõi, thân và tâm không 
còn kích thích phản ứng và làm động vọng của tâm nhu 
truóc kia; truóc kia tâm cứ tìm đủ cách dính theo những đối 
tuợng giác quan hoặc phóng tâm, phản img, nặng nhẹ, thêm 
bót này nọ vói những đối tuợng đó. Bây giò đã có hiểu biết 
và trí tuệ thì tâm không còn tạo tác này nọ khi tiếp xúc và trải 
nghiệm vói những đối tuợng đó nữa. Khi sự tiếp xúc xảy ra, 
tâm buông bỏ ngay một cách tự động. Tâm dẹp bỏ ngay trải 
nghiệm đó. (Giống nhu ta chẳng màng để ý gì đến con khỉ 
đang chạy nhảy truóc mắt ta, vì ta đã quá hiểu biết cái trò 
khỉ). Điều này có nghĩa là nếu ta bị lôi cuốn vào thứ gì, ta trải 
nghiệm sự lôi cuốn đó trong tâm nhung ta không dính theo 
hay bám giữ cái trải nghiệm đó. Nếu nhu ta có một phản img 
bực bội (ví dụ nhu vói con khỉ truóc mặt), thì đó chỉ là một 
sự sân khỏi lên trong tâm và chỉ là vậy thôi: không có một 
cảm nhận nào về cái 'ta' khỏi sinh đế dính chấp theo cái trải 
nghiệm sân đó. (Dù ta trải nghiệm sự suóng hay sự khổ, ta 
buông bỏ nó; dù ta trải nghiệm sự thích hay không thích, ta 
buông bỏ nó ngay: ta không dính theo nó). Nói cách khác, cái 
tâm biết cách buông bỏ; nó biết cách dẹp bỏ mọi thứ qua một 
bên. Vì sao tâm có khả năng buông bỏ và xả bỏ mọi thứ (trải 
nghiệm) nhu vậy? Bởi do đã có mặt trí tuệ; khi có mặt trí tuệ 
có nghĩa là quý vị có thể nhìn thấy những hệ quả nguy hại 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 21 


nếu ta dính chấp theo tất cả những trạng thái này nọ của 
tâm. 

Lúc này, khi quý vị nhìn các hình sắc, tâm không bị 
động vọng; khi quý vị nghe âm thanh, tâm không bị quấy 
nhiêu. Tâm không chủ động chạy theo hay kháng cự bất kỳ 
trải nghiệm nào mà nó trải nghiệm. Đối vói tất cả mọi tiếp 
xúc giác quan, dù là thông qua mắt, tai, mũi, luõi, thân hay 
tâm, tâm không dính theo hay phản ứng vói bất cứ sự tiếp 
xúc nào mà nó trải nghiệm. Dù ý nghĩ nào khỏi sinh trong 
tâm cũng không làm ta động vọng. Giò ta có khả năng buông 
bỏ nó. Ta có thể nhận thức thứ gì đó là suóng, nhimg ta 
không dính theo nhận thức đó hay coi nó là điều gì đáng 
dính líu - nó chỉ là một trạng thái của tâm, ta chỉ quan sát 
chứ không thèm dính theo. Đây là cái Đức Phật đã diên tả là 
sự trải nghiệm những đối tuợng giác quan "nhu chúng chỉ là 
nhu vậy". (Ta chỉ trải nghiệm đối tuợng giác quan chỉ nhu là 
đối tuợng giác quan, ta trải nghiệm mọi thứ đúng nhu nó 
thực là, và biết nó chỉ đon thuần là một trải nghiệm). Các co 
sỏ giác quan vân hoạt động và vân trải nghiệm những đối 
tuợng giác quan, nhung không có tiến trình dính chấp nào 
kích thích sự động vọng này nọ trong tâm. Không có sự tác 
động nào của tâm xảy ra theo nghĩa có một cái 'ta' chuyển 
động từ chô này sang chô nọ, hoặc từ chô nọ về chô này. Sự 
tiếp xúc giác quan vẫn xảy ra giữa sáu co sở giác quan nhu 
truóc giò, nhung tâm không 'để tâm' hay 'thiên vị' gì, không 
bị dính vào những trạng thái thích hay không thích, không 
tham hay sân đối vói những sự tiếp xúc đó. Ta đã biết đuợc 
cách buông-bỏ. Có sự tỉnh giác ve sự tiếp xúc giác quan và theo 
sau đó là sự buông bỏ. Ta buông bỏ với sự tỉnh giác và duy trì sự 
tỉnh giác đó sau khi buông bỏ. Đây là cách tiến trình trí tuệ diễn 
ra. Mọi góc độ và mọi khía cạnh của cái tâm và sự trải 
nghiệm của nó trở thành phần chính của việc tu tập. 



22 • Thiên sư Ajahn Chah 


Đây là cách tâm đã được ảnh hưởng và hình thành 
trong tiến trình tu tập của quý vị. Rõ ràng là tâm đã thay đổi 
và nó không còn phàm thường giống như trước kia. Nó 
không còn đối đãi hành xử theo cách mà ta thường làm trưóc 
kia. Ta không còn tạo tác ra một cái 'ta' cái 'ngã' nào từ 
những trải nghiệm hay khi trải nghiệm thứ gì. Ví dụ, khi quý 
vị trải nghiệm cái chết của mẹ, của cha, hay của một người 
thân nào đó, nếu lúc đó tâm quý vị vân vững chắc trong việc 
tu tập sự tĩnh lặng (định) và trí tuệ, và quý vị có khả năng 
suy xét một cách khôn khéo về điều đã xảy ra, thì quý vị sẽ 
không tạo khổ đau cho mình từ sự việc (đáng đau buồn) đó. 
Thay vì cảm thấy hoảng hốt, bị sốc, hay đau đón ngất xỉu vói 
tin buồn đó, quý vị chỉ còn có cảm giác buồn thưong (cho cái 
thân phận kiếp người), và cảm giác chán bỏ (đối vói thế giói 
này); cảm giác chán-bỏ này khỏi sinh từ việc biết suy xét 
quán chiếu một cách khôn khéo (về lẽ-thật của sự sống và sự 
vô thường của mọi thứ trên đòi). Rồi quý vị tỉnh giác biết rõ 
về trải nghiệm đó khi nghe tin buồn—biết rõ và buông bỏ 
luôn. Hiểu biết rõ cái lẽ thật vô thường sinh diệt, và rồi dẹp 
bỏ qua nôi u sầu đó một bên. Quý vị buông bỏ mà không 
khỏi tạo thêm khổ đau cho mình. Điều này là do quý vị đã 
hiểu biết rõ điều gì làm khổ khỏi sinh. Khi gặp phải khổ, quý 
vị ý thức tỉnh giác về sự khổ đó. Ngay khi nếm trải sự khổ, 
quý vị liền hỏi chính mình: khổ có từ đâu vậy? Khổ có 
nguyên nhân của nó, và rằng sự ràng buộc dính chấp vân 
còn có mặt trong tâm. Do vậy quý vị phải dẹp bỏ ngay sự 
dính chấp đó. Tất cả mọi sự khổ đều từ nguyên nhân. Sau 
khi tạo ra nguyên nhân, quý vị phải biết dẹp bỏ nó. Dẹp bỏ 
nó bằng sự khôn khéo. Quý vị dẹp bỏ nó thông qua sự minh 
sát soi chiếu, có nghĩa là trí tuệ. Quý vị không thể buông bỏ 
vói một sự ngu mò. Cách buông bỏ là như vậy đó. 

Sự điều tra và phát triển trí tuệ minh sát soi rọi vào Sự 
Thật (Giáo Pháp) giúp làm khỏi sinh một sự bình an sâu sắc 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 23 


này trong tâm. Sau khi đã đạt đến trí tuệ minh sát rõ sáng và 
soi chiếu nhu vậy thì có nghĩa trí tuệ đó sẽ luôn luôn đuợc 
duy trì suốt mọi lúc mọi noi, cho dù quý vị đang nhắm mắt 
ngồi thiền hay đang mỏ mắt làm gì. Dù quý vị có đang ngồi 
trên chiếu thiền hay đang làm gì ỏ ngoài, thì trí tuệ minh sát 
đó vân luôn duy trì có mặt. Khi quý vị đã có đuợc sự chánh 
niệm vững chắc 'về tâm trong tâm', quý vị sẽ không quên 
chính mình. Dù đang đimg, đang ngồi, đang đi, hay đang 
nằm, sự tỉnh giác bên-trong đó giúp ta không thể mất sự 
chánh niệm. Đó là một trạng thái tỉnh giác phòng hộ ta 
không quên chính mình. Sự chánh niệm trỏ nên rất rất mạnh 
mẽ nên nó tự-duy-trì nó đến một mức độ nó trỏ thành tự 
nhiên có mặt trong tâm theo cách nhu vậy. Đây là những 
thành quả của việc huấn luyện và tu duõng cái tâm và đây 
chính là lúc ta đã vuợt qua mọi sự nghi ngò. Quý vị không 
còn những nghi ngò về tuong lai; quý vị không còn những 
nghi ngò về quá khứ, và do vậy cũng không còn nghi ngò gì 
về hiện tại. Dĩ nhiên quý vị vân còn sự tỉnh giác biết rõ thứ gì 
thuộc quá khứ, hay hiện tại, hay tuong lai. Quý vị tỉnh giác 
biết rõ về thòi gian, về sự hiện hữu của thòi gian. Có thực tại 
của quá khứ, thực tại của hiện tại, và thực tại của tuong lai, 
nhimg quý vị không còn lo âu lo lắng về chúng nữa. 

Vì sao quý vị không còn lo lắng lo âu về những thực 
tại đó? Bởi tất cả những trong quá khứ thì đã xảy ra, lo cũng 
ích gì. Quá khứ thì đã qua rồi. Còn hiện tại là kết quả của 
những nhân trong quá khứ (theo luật nhân quả và nghiệp 
quả); ví dụ nhu ta không thấy đói ngay bây giò là vì khi 
truóc đây ta đã ăn rồi. Sự không đói bụng trong hiện tại là 
kết quả của sự ăn truóc đây. Nếu ta hiểu biết sự trải nghiệm 
của mình trong hiện tại, thì ta có thể hiểu biết quá khứ. Ăn là 
nhân quá khứ, kết quả hiện tại là ta thấy đủ năng luợng và 
không đói, và điều này cung cấp nguyên nhân để ta có thể 
hoạt động và làm việc trong tuông lai. Quá khứ, hiện tại, và 



24 • Thiên sư Ajahn Chah 


tương lai được nhìn thấy như là một và như nhau. Đức Phật 
gọi đây là eko dhammo - sự hợp-nhất của Giáo Pháp. Đó 
không phải là những thứ khác nhau; đó chỉ có vậy, đó chỉ là 
vậy. Khi ta nhìn thấy hiện tại, ta nhìn thấy tương lai. Bằng 
cách hiểu biết hiện tại, ta hiểu biết quá khứ. Quá khứ, hiện 
tại và tương lai kết thành một chuôi những nhân-quả liên 
tục, và như vậy chúng trôi chảy liên tục và liên tục từ thời 
này qua thời khác. Có những nguyên nhân trong quá khứ tạo 
kết quả trong hiện tại, và những kết quả trong hiện tại tạo 
nguyên nhân cho tương lai. Tiến trình nhân-quả cũng diên ra 
tương tự trong sự tu tập của chúng ta. Việc tu tập đúng đắn 
tạo kết quả là cái tâm được tĩnh lặng (đạt định) và trí tuệ; và 
những định và tuệ này tạo cho tâm này khôn khéo hơn và 
thiện xảo hơn, và bình an hơn. 

Tâm đã hoàn toàn vượt qua sự nghi ngờ. Quý vị 
không bao giờ còn không chắc hay còn đoán mò về bất cứ 
điều gì. Không còn nghi ngờ có nghĩa là quý vị không còn 
phải 'tu thử, tu mò, hay dò tìm cảm giác' coi mình sẽ ra sao 
trong khi tu tập. Giờ thì quý vị có thể sống và làm đúng theo 
lẽ của tự nhiên, đó là kết quả của việc tu tập. Đó là đạo quả, 
nguyên nhân là sự tu tập đúng đắn. Sống và làm như vậy là 
sống trong thế giới một cách bình an. Quý vị có thể tìm thấy 
sự bình an bên trong những thứ không bình an. Điều đó có 
nghĩa là quý vị có thể sống trọn đầy trong thế giới này. Quý 
vị có thể sống trong thế giới mà không tạo ra vấn đề khó khổ 
gì. Phật đã sống trong thế gian này và có thể tìm thấy sự bình 
an thực sự của tâm ngay trong thế gian này. Là những người 
tu tập theo Giáo Pháp, quý vị cũng nên học cách làm được 
như vậy. Đừng để lạc lối hay dính theo những nhận thức 
(tưởng), coi mọi thứ là này là nọ, là như vầy như vậy. Đừng 
dính chấp, đừng dính theo hoặc coi trọng những nhận thức 
vân còn chưa rõ ràng và còn mù mờ. (Những nhận thức chỉ 
đơn thuần là những tâm-tưởng của cái 'ta' mà thôi, không 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 25 


phải là đúng chúng thực là). Hê khi nào tâm bị quấy động, 
hãy điều tra và quán sát nguyên nhân. Khi ta không còn tạo 
ra sự khổ nào từ mọi sự, thì ta sẽ đuợc thu thái bình an. Khi 
không còn thứ gì tạo nên sự động vọng trong tâm, ta luôn 
đuợc bình tâm buông xả. Đó là, quý vị có thể tu tập một cách 
bình thuòng vói một sự buông xả trong tâm nhò sự có mặt 
của chánh niệm và sự tỉnh giác thuòng-trực. Quý vị duy trì 
một cảm nhận tự chủ và cân bằng. Nếu có thứ gì khỏi sinh và 
có mặt trong tâm, quý vị lập tức bắt lấy nó để điều tra và 
quán xét một cách thấu đáo về nó. Nếu có trí tuệ minh sát 
ngay lúc đó, quý vị có thể soi chiếu vào vấn đề đó bằng sự 
khôn khéo và ngăn không cho nó tạo ra khổ trong tâm. Nếu 
lúc đó không có đủ trí tuệ minh sát để soi chiếu, quý vị cứ 
tạm buông bỏ vấn đề đó bằng cách tập trung vào thiền định 
(samatha) và không cho tâm dính vấn đề đó. Rồi lúc nào sau 
đó chắc chắn trí tuệ minh sát của quý vị sẽ đủ mạnh mẽ để 
soi chiếu vào vấn đề đó; bởi vì việc tu của quý vị là huóng tói 
đó: truóc sau gì cũng phát triển một trí tuệ minh sát đủ mạnh 
để xuyên thấu mọi vấn đề vân còn là nguyên ngân gây ra 
khổ và dính chấp. 

Rốt cuộc rốt ráo, tâm phải nỗ lực để đấu tranh và vuợt 
qua những phản img do kích thích của các đối tuợng giác 
quan và những trạng thái tâm mà ta trải nghiệm. Tâm phải 
làm việc siêng năng vói từng môi đối tuợng mà nó tiếp xúc. 
Tất cả sáu co sỏ giác quan và các đối tuợng bên ngoài của 
chúng đều hội tụ về trong tâm. Chỉ bằng cách hội-chiếu sự 
tỉnh giác vào trong tâm này, quý vị sẽ đạt tói sự hiếu biết và 
trí tuệ nhìn thấy rõ về mắt, tai, mũi, luõi, thân, tâm, và các 
đối tuợng tâm đúng thực nhu chúng là. Tâm đã có sẵn ngay 
đó, nên điều quan trọng là phải biết điều tra quán sát ngay 
tâm-điểm của cái tâm. Càng điều tra quán sát về cái tâm, trí 
tuệ càng đuợc rõ sáng, minh sát và thâm sâu. Đây là điều tôi 
nhấn mạnh khi chỉ dạy, bởi nếu hiểu đuợc chô này là rất rất 



26 • Thiên sư Ajahn Chah 


diệu dụng cho việc tu tập. Thói thuờng, khi ta trải nghiệm 
tiếp xúc giác quan và tiếp nhận tác động của các đối tuợng 
khác nhau, tâm lập tức phản lỉng này nọ vói những đối 
tuợng đó, nó luôn phản ứng thích hay không thích, tham hay 
sân. Đó là sự xảy ra trong cái tâm còn chua giác ngộ. Tâm 
luôn chạy theo những trạng thái tốt và kháng cự những trạng 
thái tốt môi khi nó gặp những kích thích bên ngoài. Tất cả 
tâm của nguòi phàm đều là vậy. 

Còn ỏ đây, quý vị tập xem xét cái tâm vói một sự chủ- 
tâm vững chắc và không lay chuyển. Khi quý vị trải nghiệm 
các đối đối tuợng khác nhau thông qua chỗ các giác quan, 
quý vị đừng để cho tâm bị phóng tâm theo các đối tuợng đó. 
Đừng để bị dính vào những ý nghĩ ô nhiêm - quý vị đang tu 
tập trí tuệ minh sát (vipassanã) và đang dựa vào trí minh sát 
khôn khéo đó để điều tra tất cả các đối tuợng giác quan. 
Phuong cách thiền minh sát (vipassanã) là để phát triển trí 
tuệ. Tu tập vói những đối tuợng/đề mục khác nhau của thiền 
định (samatha) - dù đề mục đó là một chữ nhu chữ Buddho 
[Đức Phật], chữ Dhammo [Giáo Pháp], chữ Sangho [Tăng 
đoàn], hoặc có thể tu tập sự chú tâm chánh-niệm vào đối 
tuợng hoi-thỏ - tất cả đều để dẫn đến kết quả chung là tâm 
đuợc đạt định, tức tâm đuợc tĩnh lặng và vững chắc trong 
trạng thái định {samãdhi). Trong thiền định, quý vị tập trung 
sự tỉnh giác vào một đối tuợng duy-nhất và tạm thòi buông 
bỏ tất cả mọi thứ khác. 

Còn tu tập thiền minh sát (vipassanã) thì cũng tuông tự 
nhu cách đó, bởi nguòi tu cũng dùng một sự quán-chiếu là 
"đừng tin nó" ngay khi nguòi tu tiếp xúc vói các đối tuợng 
giác quan. Khi tu tập thiền minh sát, ta không để cho bất kỳ 
đối tuợng giác quan nào che mò ta hay dân lừa ta. Ta tỉnh- 
giác nhìn thấy từng đối tuợng ngay khi nó hội tụ về trong 
tâm, dù đối tuợng đó đuợc trải nghiệm qua mắt, mũi, luõi. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 27 


thân hay tâm; rồi ta quán chiếu ngay: "đừng tin nó"; chúng ta 
dùng câu này gần nhu là một đối tuợng thiền vậy. Cứ lặp lại 
lặp lại câu đó, nhu một câu chú, câu niệm vậy. Khi có một 
đối tuợng, lập tức nhắc mình: "đừng tin nó" để không bị nó 
che mờ hay dân lừa mình. Làm vậy thì môi đối tuợngđều trở 
thành một nguồn trí tuệ minh sát của ta. Quý vị dùng cái tâm 
đã vững chắc trong trạng thái định (samãdhi) để điều tra 
quán xét về bản chất vô-thuờng của từng môi đối tuợng. 
Ngay mỗi giây khắc tiếp xúc giác quan, quý vị quán chiếu 
rằng: "Nó không chắc chắn", hoặc "Thứ này là vô thường". Nếu 
ta bị che mò và bị dính theo đối tuợng mình trải nghiệm thì 
điều đó sinh ra khổ, bởi vì tất cả mọi thứ (mọi hiện tuợng, 
mọi pháp, dhaninias) đều là vô ngã (anattã). Nếu ta cứ dính 
theo những thứ vô ngã và nhận lầm nó là cái 'ta', thì nó sẽ tự 
động trỏ thành nguyên nhân của khổ và phiền não. Điều này 
là do ta đã dính theo những nhận thức (tâm tuỏng) sai lầm 
của mình. 

Phải liên tục và liên tục quán xét sự thật, lặp đi lặp lại 
cho đến ki quý vị hiểu rõ rằng tất cả mọi đối tuợng giác quan 
đều không có một chủ thể, không có một cái ngã nào hết, 
chúng chẳng là 'ai' hay là 'cái gì' cả. Chúng không phụ thuộc 
về cái 'ta' nào cả. Vậy tại sao chúng ta cứ nhận chúng là cái 
'ta' hay thuộc về cái 'ta'? Đây là chỗ quý vị cần phải nỗ lực 
suy xét quán chiếu sự-thật. Chúng không thực sự là 'ta'. 
Chúng không thuộc về ta. Tại sao chúng ta cứ nhận lầm 
chúng là cái 'ta'? Không có đối tuợng giác quan nào có thể 
đuợc coi là 'ta' cả, theo ý nghĩa rốt ráo tột cùng. Vậy tại sao 
chúng cứ che mò ta, làm cho ta nhận lầm chúng là cái 'ta', về 
mặt sự thật không bao giò là vậy. Tất cả những đối tuợng 
giác quan là vô thuòng, vậy tại sao chúng ta coi chúng là thứ 
thuòng hằng? Chúng che mắt chúng ta, ta lừa dân chúng ta 
rất tài tình. Thân vốn ghóm ghiếc và không đẹp đẽ, vậy tại 
sao chúng ta cứ coi thân là đẹp đẽ và hấp dân? Đây là những 



28 • Thiên sư Ajahn Chah 


Sự thật rốt ráo rõ rệt: (i) sự không đẹp đẽ và ghớm ghiếc của 
thân, (ii) tính vô thường, và (iii) tính vô ngã bên trong tất cả 
mọi thứ tạo tác trên đòi - những sự thật này đã quá rõ ràng, 
chúng ta đã điều tra, quán xét, và cuối cùng nhận ra những 
sự thật đó, chúng ta nhìn thấy cái mà chúng ta gọi là 'thế 
giói' thực chất thực ra là gì: thế giói thực ra chỉ là sự ngu mò 
(vô minh) được tạo ra từ những cách nhìn sai lầm (tà kiến) 
mà thôi. 

Quý vị chỉ cần dùng thiền minh sát để điều tra quán 
xét về ba đặc tính đó, để soi chiếu vào bản chất đích thực của 
các hiện tượng, không cần thiết phải làm cách gì đặc biệt. 
Không cần thiết phải đi về các cực đoan. Không cần phải làm 
khó bản thân mình. Chỉ cần tập trung sự tỉnh-giác một cách 
trực tiếp, cứ như ta đang ngồi và tiếp từng vị khách đang đi 
qua bàn tiếp tân. Noi tiếp tân chỉ có một cái ghế, vì vậy vị 
khách tiếp theo không thể đến ngồi. Chỉ có những vị khách 
lần lượt đi vào, và ta nhận biết ngay từng vị khách đang bưóc 
vào. Dù có hai, ba, hay nhiều vị khác đang cùng đi vào, ta 
cũng lập tức biết ngay họ là những ai, bởi họ không ngồi lân 
lộn ỏ đâu cả. Ta đã chiếm cái ghế ngồi duy nhất, do vậy từng 
môi vị khách đi vào ta nhìn thấy rõ ràng, và họ không thể ỏ 
đó lâu được, mà phải đi vào bên trong vì ngay chỗ tiếp tân 
không có ghế nào khác để họ ngồi. 

Ta có thể quan sát lần lượt các vị khách, vì họ chỉ đi 
vào và đi qua ta chứ không có ghế để ngồi đimg lân lộn. 
Tưong tự, quý vị hãy cố định sự tỉnh-giác vào việc quán xét 
ba đặc tính vô thường, khổ, và vô ngã, và duy trì sự chú tâm 
vào sự quán xét này, không để sự chú tâm đi lạc chô khác. 
Cái trí tuệ nhìn thấy rõ bản chất luôn biến-đổi, bất-toại- 
nguyện, và vô-chủ-thể [vô thường, khổ, vô ngã] của tất cả 
mọi hiện tượng sẽ dần dần rõ ràng hon, minh bạch hon và 
toàn diện hon. Sự hiểu biết của quý vị sẽ thâm sâu hon. Sự rõ 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 29 


sáng đó của trí tuệ dân đến loại bình an thấm nhuần sâu sắc 
hơn trong trái tim quý vị, nó sâu sắc hơn cả loại bình an mà 
quý vị có thể có đuợc trong trạng thái thiền định (samatha). 
Chính sự rõ-sáng và sự đầy-đủ của trí tuệ minh sát này khi 
soi chiếu vào bản chất của tất cả mọi sự sẽ có một tác động 
thanh-lọc lên cái tâm. Trí tuệ khởi sinh là kết quả của sự 
minh sát thâm sâu và rõ sáng nhu pha lê, chính sự minh sát 
đó là nhân tố làm thanh-lọc cái tâm. 

Nhờ việc liên tục quán sát và quán xét về sự thật, qua 
thời gian những cách nhìn của quý vị thay đổi, và những gì 
trước kia mình nhận lầm là 'hấp dân, đẹp đẽ' đã chuyển 
thành sự thật "không hấp dẫn và ghớm ghiếc"; tính không 
hấp dân và ghớm ghiếc của thân lúc này đã đuợc nhìn thấy 
rõ ràng. Quý vị cứ điều tra mọi thứ để coi chúng có thiệt là 
thuờng hằng hay là luôn luôn biến đổi. Trước hết, cứ nghi 
nhận và tâm niệm giáo lý: "tất cả mọi thứ đều vô thường", 
nhimg sau đó quý vị sẽ tự mình nhận thấy điều đó từ chính 
sự điều tra quán xét của mình. Đây chính là chô-ngồi quý vị 
ngồi để tiếp nhận và quan sát những vị khách đến. Đâu còn 
chô nào khác để tu tập cái trí tuệ minh sát. Quý vị phải ngồi 
trụ ngay cái chô này - đó là cái ghế-ngồi duy nhất trong 
phòng. Khi những vị khách tiến vào phòng tiếp tân, quý vị 
dê dàng quan sát sự có mặt và những hành vi của họ, bởi họ 
không thể ngồi xuống đâu hết; cuối cùng quý vị ngồi một 
chô nhìn thấy tất cả mọi người đến đi. Nói cách khác, quý vị 
đi tới hiểu biết rõ ràng và minh bạch về bản tính "vô thường, 
khổ, và vô ngã" của tất cả mọi hiện tượng đến đi, và sự minh 
sát này thực sự không thể chối cãi được và thực sự rất vững 
chắc trong tâm quý vị; đây là lúc chấm dứt tất cả mọi sự nghi 
ngờ, chấm dứt mọi sự không chắc chắn về bản chất đích thực 
của mọi thứ trên đời. Quý vị cũng biết chắc rằng không có 
cách nào khác để quý vị có thể nhìn thấy sự trải nghiệm. Đây 
là sự chimg ngộ Giáo Pháp ở mức độ thâm sâu nhất. Rốt 



30 • Thiên sư Ajahn Chah 


CUỘC, sự thiền của chúng ta có nghĩa là "duy-trì cái sự-hỉêV', 
theo sau đó là sự "buông-bỏ liên tục" mỗi khi ta trải nghiệm 
những đối tuợng giác quan thông qua mắt, tai, mũi, luỡi, 
thân và tâm. Việc thiền tập chỉ liên quan đến hai việc chính 
nhu vậy mà thôi, và không cần phải làm gì khác đâu, không 
cần phải thiền kiểu gì khác đâu. 

Đĩêu quan trọng là phải luôn nỗ lực tu để phát triển cái trí 
tuệ minh sát bằng cách đĩêu tra suy xét ve ba đặc tính đó. (Lý tu 
chô này là vậy!). Mọi thứ đều có thể trở thành nhân giúp 
khởi sinh trí tuệ, và trí tuệ minh sát đó có thể tiêu diệt hoàn 
toàn mọi dạng ô nhiêm và dính chấp. (Mục tiêu tu chô này là 
vậy!). Đó là kết quả của việc tu tuệ minh sát (vipassanã). 
Nhung quý vị đừng nên cho rằng mọi thứ đều phát sinh từ 
trí tuệ minh sát. Nhiều lúc chúng ta vân đang làm những thứ 
theo tham dục của mình. Nếu quý vị thiền tập theo những 
tham muốn của mình thì quý vị sẽ chỉ tu tập vào những ngày 
mình thấy hứng thấy khỏe, còn những ngày không thấy 
hứng không thấy khỏe thì quý vị không muốn tu, chỉ muốn 
nằm lỳ ra đó. Điều đó đuợc gọi là tu theo tác động của 
những ô nhiêm. Điều đó có nghĩa là quý vị không thực có 
năng-lực tu trong tâm mà chỉ tu tùy theo ý muốn của mình. 

Khi tâm đã bắt kịp Giáo Pháp thì lúc đó không còn 
nguòi siêng, nguòi biếng nữa. Luòi hay siêng chỉ là cách tâm 
bị tạo tác. Việc tu tuệ minh sát sẽ luôn trôi chảy một cách tự 
động chứ không phải do siêng hay luòi. Đó là một trạng thái 
tự duy trì của tâm nhò chính năng luợng của nó. Khi tâm đã 
hiểu rõ ba đặc tính đó, có nghĩa là ta không cần phải là cái 
'người làm' cái việc thiền tập đó nữa. Quý vị có thể nói rằng: 
ta giống nhu đã hoàn thành mọi việc và việc duy nhất còn lại 
là ta cứ để yên cho mọi thứ diên ra nhu chúng là, và ta chỉ 
ngồi quan sát cái tâm của mình. Lúc này ta không cần phải là 
cái 'nguòi làm' đang làm này làm nọ gì nữa. Lúc này vân còn 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 31 


hoạt động của tâm đang diên ra—tức quý vị vân còn trải 
nghiệm những tiếp xúc dê chịu và khó chịu từ các giác quan 
theo nguyên lý tích lũy nghiệp của mình—nhung quý vị chỉ 
ngồi nhìn nó "chỉ là vậy thôi" và buông bỏ hoàn toàn sự dính 
chấp [cảm nhận, ý tuỏng] về một cái 'ta'. 

Đến lúc này quý vị không còn tạo tác một cái 'ta' nào 
nữa, và do vậy không tạo ra sự khổ nào. Tất cả những đối 
tuợng giác quan và những trạng thái quý vị trải nghiệm cuối 
cùng chỉ là những thứ nhu nhau trong cái tâm. Tất cả mọi 
hiện tuợng thuộc thân và thuộc tâm mà quý vị quan sát đều 
có cùng bản chất nhu mọi thứ khác, cùng có những bản chất 
cố hữu —[Vô thuòng, khổ, và vô ngã]. Tất cả mọi thứ mọi sự 
đều trỏ nên nhu một và nhu nhau. Trí tuệ của quý vị cần 
phải phát triển đến mức đó thì mọi sự nghi ngò mói chấm 
dứt trong tâm. 

Khi quý vị bắt đầu thiền tập, hình nhu tất cả đều chỉ lo 
nghi ngò và đoán này đoán nọ về mọi thứ. Tâm luôn dao 
động và động vọng. Quý vị ngồi cả ngày cứ bị kích hoạt, bị 
dính tâm hoặc phóng tâm theo ý này ý nọ. Quý vị luôn có 
những nghi ngò vào những lúc kết thúc thiền tập. Tại sao 
vậy? Đó là do sự không kiên nhân. Quý vị cứ muốn thấy tất 
cả mọi câu trả lòi càng nhanh càng tốt. Quý vị muốn có trí 
tuệ minh sát nhanh chóng mà không cần phải tu tập gì 
nhiều. Quý vị muốn biết sự thật bản chất của mọi thứ của thế 
gian, nhung sự muốn đó quá mạnh nên cái tham muốn đó 
lấn át cả cái trí tuệ. Vì lẽ đó, việc tu phải tu tiến theo từng 
buóc. Môi lần một buóc, môi giai đoạn một buóc. Đầu tiên 
quý vị phải bỏ ra nhiều nô lực kiên trì. Quý vị cũng cần phải 
có trợ lực từ những thiện nghiệp trong quá khứ và từ sự phát 



32 • Thiên sư Aiahn Chah 


triển mười phẩm hạnh hoàn thiện (tức mười ba-la-mật, 
pãramĩ) trong quá khứ.^ 

Dồn nô lực để tu tập cái tâm. Đừng dính vào ý muốn 
mau chứng đắc; điều đó chỉ dắt quý vị đến mau thất vọng và 
mau chán trong khi trí tuệ thì đến chậm hon. Giục tốc bất 
đạt. Đâu phải chỉ trong phút chốc ta chimg được một loại 
trạng thái vĩnh hằng không còn sưóng khổ, đúng không? 
Đừng đế ý tâm kỳ vọng điều gì. Ngay lúc quý vị trải nghiệm 
sưóng và khổ do tâm tiếp xúc vói các đối tượng giác quan, 
quý vị vân đâu biết mình tu tập được tói đâu rồi. Nhưng chỉ 
trong phút chốc, những trạng thái sưóng khổ đó cũng biến 
mất trong tâm. Thực ra, sự tiếp xúc đó có thể rất có ích, bởi 
nó nhắc nhỏ quý vị luôn xem xét trải nghiệm của mình. Quý 
vị cần phải biết những phản ứng nào xảy ra trong tâm khi 
mình trải nghiệm những đối tượng giác quan, trải nghiệm 
những ý nghĩ và những nhận thức. Quý vị nhận thức rõ cả 
hai trường hợp: có khi chúng kích động và tạo khổ trong 
tâm, và có khi chúng chẳng thể nào động đến cái tâm. Một số 
người thiền chỉ muốn có trí tuệ nhìn vào cách tâm bị những 
đối tượng dê chịu tác động; họ chỉ muốn điều tra quán xét 
những trạng thái dê chịu. Nhưng cách đó chẳng bao giò đạt 
đến trí tuệ thực thụ. Cách đó không phải khôn ngoan. Thực 
ra, quý vị cần nên quán xét điều gì xảy đến ngay khi mình 
trải nghiệm những tiếp xúc khó chịu. Quý vị cần biết các trải 
nghiệm đó tác động lên tâm ra sao. Rốt cuộc, đó mói là cách 
tu tập cái tâm. 

Điều quan trọng nữa là: khi trải nghiệm nào xảy đến 
thì tu tập nó, quý vị không cần phải đi tìm rủiững trải 
nghiệm quá khứ và những ký ức tích góp từ bên ngoài, bởi 
chính trải nghiệm của mình mói là quan trọng. Cách duy nhất 


5 [Mười sự ba-la-mật tâm linh cần phải hoàn thiện là: Bố thí, giữ giới, từ bỏ, 
trí tuệ, nỗ lực, kiên nhân, chân thật, quyết định, từ ái, buông xả.] 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 33 


để thực Sự chấm dứt những nghi ngờ và phỏng đoán là phải tu tập 
và tu tập đêh lúc tự mình có thể nhìn thây kết quả một cách rõ 
ràng cho chính mình. Đây là đỉêu quan trọng nhất trong tất cả mọi 
điêu. Học từ các sư thầy là bước căn bản cần có ban đầu để 
bắt đầu tu tập. Đây là sự trợ giúp quý giá để cho mình 
chuyển từ việc lắng nghe sang việc tự mình tu tập và trải 
nghiệm. Quý vị phải xem xét những giáo lý mà mình đã 
nghe; xem xét bằng cách nào?, bằng cách tự mình tu tập cho 
đến khi mình đạt đến sự thấy biết rằng giáo lý đó là đúng. 
Tự mình tu và thấy biết chứ không phải chỉ nghe và tin ngay 
một giáo lý nào là đúng hay là sai. Nếu quý vị đã có sẵn một 
số phẩm hạnh tâm linh và đức hạnh trong quá khứ thì việc 
tu tập càng dê thẳng đường tấn tói. Khi có ai khuyên dạy 
điều gì, điều đó có thể tiết kiệm thòi gian của bạn, vì nó có 
thế giúp bạn tránh được những lôi lầm, và giúp bạn đi thẳng 
vào cốt lõi của việc tu tập. Nêu quý Phật tử chỉ muốn tu một 
mình, không can ai chỉ dẫn, thì con đường của quý vị sẽ chậm hơn 
vì phải đi cong đi quẹo nhiêu ĩân. Nêu quý vị cô' tự một mình tìm 
ra cách tu đúng đắn cho mình, thì có lẽ quý vị đang lãng phí rất 
nhĩêu thời gian, và kết cuộc sẽ đi một đường vòng vo dài hơn rất 
nhiêu. Điều đó là sự thật. Rốt cuộc, chỉ có việc tu tập theo 
Giáo Pháp là cách chắc chắn nhất để làm cho tất cả mọi nghi 
ngò và dao động trong tâm từ từ phai biến. Khi quý vị biết 
chịu khó chịu cực và biết huấn luyện cái tâm đi ngược lại vói 
những thói tâm ô nhiêm của nó, thì những nghi ngò sẽ từ từ 
héo tàn và khô rụng. 

Nếu quý vị biết nghĩ về lý tu chỗ này, thì có lẽ quý vị 
đã đạt được nhiều kết quả từ nỗ lực tu tập bấy lâu nay của 
mình. Quý vị cũng đã tu tiến ít nhiều, nhimg chưa đủ nhiều 
để quý vị cảm thấy hài lòng trọn đầy. Nếu quý vị nhìn kỹ và 
suy xét về cuộc đòi của mình, quý vị có thể thấy mình đã 
nếm trải trong tâm vô số bao nhiêu thứ về cái thế giói này, từ 
lúc sinh ra, lón lên, cho đến bây giò. Trưóc kia, quý vị đâu hề 



34 • Thiên sư Ajahn Chah 


biết tu tập giới, định, tuệ là gì, và do đó quý vị quá dễ bị dính 
vào vô số ô nhiêm. Khi quý vị nhìn lại tất cả mọi thứ mình đã 
trải nghiệm thông qua các giác quan, quý vị thấy rằng rõ 
ràng mình đã luôn trải nghiệm đuòng lối sự thật của mọi thứ 
mọi sự diên ra trong vô vàn lần. Khi quý vị quán xét lại 
những thứ đã xảy ra trong đòi mình, bây giò nhìn thấy 
những ô nhiêm, quý vị không để cho nó dày đặc trong tâm 
nhu truóc nữa, và nhò đó quý vị có thể khai sáng thanh lọc 
cái tâm mình. 

Trong mọi lúc mọi noi, quý vị phải luôn khuyến khích 
bản thân mình làm theo cách nhu vậy. Điều đó làm bót đi 
gánh nặng. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng chỉ 
biết khen ngợi và khích lệ bản thân mình. Trong việc huấn 
luyện cái tâm, chúng ta còn phải biết phê phán bản thân 
mình trong những lúc cần phải làm vậy. Đôi lúc chúng ta 
phải thúc ép bản thân làm những việc mình không muốn 
làm, nhimg không phải lúc nào ta cũng thúc ép đuợc cái tâm 
đi quá mức của nó. Khi huấn luyện bản thân trong thiền tập, 
thân thuòng bị căng thẳng, đau nhức và đủ thứ khó khổ; đó 
là điều bình thuòng bởi thân là thứ hữu vi luôn bị này bị nọ 
theo các điều kiện tác động lên nó. Thân bị đau nhức này nọ 
là chuyện bình thuòng. Nhimg nếu chúng ta chịu khó tập 
luyện thì chúng ta sẽ càng trỏ nên thành thục hon và dần dần 
có thể ngồi thiền đuợc lâu hon. Ban đầu quý vị có thể chỉ 
ngồi đuợc năm phút. Nhung nếu tập luyện nhiều hon, quý 
vị có thể ngồi đuợc muòi phút, rồi hai muoi phút, cho đến 
nửa tiếng. Cuối cùng quý vị có thể ngồi thiền dễ dàng suốt 
một tiếng. Rồi nguòi ta thấy vậy nên khen quý vị ngồi thiền 
đuợc lâu; nhung lúc đó quý vị lại cảm thấy mình vân chua 
ngồi thiền đuợc rất lâu. Đây là chỗ dính danh, đây là sự ngồi 
thiền đuợc lâu chỉ là do sự tham muốn ngồi đuợc lâu. Cho 
nên hãy tập luyện thân ngồi thiền đuợc lâu một cách tự 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 35 


nhiên, đừng cố tập luyện chỉ vì muốn kết quả là 'ta ngồi 
đuợc lâu hơn nguời khác'. 

Một khía cạnh quan trọng khác là phải duy trì việc tu 
tập sự chánh-niệm một cách đồng đều trong mọi tu thế của 
thân, tức là phải duy trì sự tu chánh-niệm trong tất cả bốn tu 
thế: đứng, đi, ngồi, nằm. Không phải chỉ khi ngồi trên chiếu 
thiền mới ta tập luyện sự chánh-niệm, đừng hiểu lầm nhu 
vậy. Đừng coi chỉ có tu thế ngồi mói là tu thế tu tập sự chánh 
niệm. Nghĩ vậy là sai. Đâu phải định và tuệ chỉ khởi sinh 
trong giờ ngồi thiền chính thức. Quý vị có thể ngồi thiền 
nhiều giờ trong một ngày, điều đó không sao—nhung quý vị 
phải tập luyện sự chánh-niệm một cách liên-tục trong mọi tu 
thế, phải tu tập sự tỉnh-giác liên-tục và không-gián-đoạn. Khi 
nào mất sự tỉnh giác hãy thiết lập lại ngay và cô'giữ sự liên tục sự 
có mặt của nó. Đây là cách tu để tiến nhanh. Trí tuệ sẽ đêh nhanh. 
Đó là cách để quý vị trở nên có trí tuệ. Đó là trí khôn đểhiểbiết 
đuợc những đối tuợng giác quan và cách chúng tác động vào 
cái tâm. Quý vị dùng trí khôn này để hiểu biết những trạng 
thái của mình và huấn luyện tâm biết cách buông bỏ. Đây 
chính là cách quý vị cần hiểu về cách huấn luyện cái tâm. 
Phải có cách hiểu nhu vậy. Ngay cả khi nằm xuống để ngủ, 
quý vị liền cố định sự chú tâm vào hơi thở vào-ra cho đến 
khi quý vị ngủ đi, và tiếp tục cố định sự chú tâm vào hơi thở 
vào-ra ngay sau khi ngủ dạy. Nhu vậy chỉ có một quãng thời 
gian ngắn lúc quý vị ngủ rất sâu là quý vị không có ý thức 
tỉnh giác mà thôi. Còn những lúc còn lại trong một ngày, quý 
vị luôn luôn có tỉnh giác và tu tập sự tỉnh giác. Quý vị phải 
dồn hết năng luợng vào việc tu tập sự tỉnh-giác và chánh- 
niệm nhu vậy. 

Khi đã tu tập sự tỉnh giác, càng tu tập nhiều, tâm càng 
tỉnh thức, cho đến một lúc quý vị sẽ đạt đến mức quý vị 
duờng nhu không còn ngủ nữa. Chỉ có thân ngủ nghỉ, còn 



36 • Thiên sư Ajahn Chah 


tâm thì vân luôn tỉnh thức và tỉnh giác ngay cả khi thân đang 
ngủ nghỉ. Lúc đó quý vị duy trì cái sự-biết xuyên mọi lúc 
mọi nơi. Ngay khi thức dậy, sự chánh-niệm có mặt ngay ở đó 
từ lúc tâm rời khỏi trạng thái ngủ và lập tức nắm bắt một đối 
tuợng mới đầu tiên trong ngày. Quý vị luôn có chú tâm và 
quan sát. Ngủ là một chức năng của thân. Nó giúp thân nghỉ 
ngơi. Thân cần phải nghỉ ngơi, nhung vân luôn có mặt cái 
sự-biết quán sát cái tâm. Sự tỉnh-giác đó đuợc duy trì xuyên 
suốt ngày và đêm. 

Do vậy, ngay cả khi quý vị nằm xuống và ngủ đi, 
duờng nhu tâm không đi ngủ. Nhung ta không cảm thấy 
mệt mỏi và thèm ngủ. Ta vân luôn tỉnh thức và chú tâm. Đó 
chính là lý do quý vị khó mà nằm mơ nằm mộng gì trong 
thời gian tu tập nhiệt thành nhu vậy. Nếu có mơ thì đó có thể 
là dạng mộng-ảnh {supỉna nimitta) - đó là một sự mơ ảnh rõ 
rệt và sống động mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Tuy 
nhiên, thuờng thì quí vị không mơ không mộng gì trong giai 
đoạn tu tiến này. Khi quý vị quan sát cái tâm, duờng nhu ở 
nó không còn nguyên nhân gì để sự phóng tâm có thể bơm 
năng luợng vào giấc mơ nữa. Lúc đó quý vị vân ở nguyên 
trạng thái quý vị không bị ngu mờ. Quý vị duy trì sự chánh 
niệm, với sự tỉnh giác có mặt sâu bên trong tâm. Tâm là một 
trạng thái tỉnh thức, nó rất sắc xảo và nhạy bén. Sự có mặt 
của sự chánh-niệm-không-gián-đoạn giúp tâm có đuợc năng- 
lực điều tra suy xét một cách êm xuôi và dễ dàng, và giúp 
giữ cho tâm luôn luôn có mặt truớc-ngay-khi bất cứ thứ gì 
khởi sinh trong từng môi giây khắc. 

Chúng ta phải tu tập cái tâm cho đến khi nó hoàn toàn 
thuần thục và thiện khéo trong việc duy trì chánh-niệm và 
trong việc điều tra quán xét các hiện tuợng. Khi nào tâm đạt 
đến một trạng thái tĩnh lặng, ta huấn luyện nó quán xét về 
cái thân này của ta và của nguời khác, quán xét cho đến lúc 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 37 


ta có được sự hiểu biết nhìn thấy những đặc tính chung của 
mọi thân. Theo đuổi sự điều tra đó cho đến lúc quý vị nhìn 
thấy tất cả mọi thân xác đều có bản chất như nhau và cùng có 
những yếu tố vật chất như nhau. Quý vị tiếp tục quan sát và 
quán xét. Buổi tối trưóc lúc ngủ, quý vị dùng sự tỉnh giác 
quét hết toàn bộ thân này và tiếp tục sự quán sát như vậy khi 
mình vừa thức dậy sáng hôm sau. Tu cách này thì quý vị 
chẳng bao giò gặp ác mộng khi ngủ, không bị nói mó hay mo 
mộng lung tung. Quý vị ngủ và thức dậy một cách bình an, 
không có điều gì quây rầy quý vị. Quý vị duy trì trạng thái 
"biết" trong khi đang ngủ và đang thức. Khi thức dậy vói sự 
chánh niệm, tâm sáng sủa minh mân, nó không bị tác động 
của sự ngủ. Ngay khi tỉnh giác, tâm rõ sáng, nó không bị ngu 
mò đò dân và không bị trong các trạng thái do ô nhiêm tạo 
tác. 

Bữa nay tôi đã đưa ra những chi tiết về việc tu dưỡng 
cái tâm theo tiến trình tu tập. [Thông thường, quý vị không 
cho rằng tâm thực sự bình an trong lúc ngủ, trong lúc mói 
vừa thức dậy, hoặc trong những lúc khác nếu quý vị còn cho 
rằng sự chánh niệm của mình vân còn yếu kém].®Chang hạn, 
có thể quý vị ngồi ưót sũng sau khi dính mưa bão, nhimg vì 
đã tu được định {samãdhi) và đã học được cách quán sát nên 
tâm không còn bị tác động bởi những trạng thái ô nhiêm, và 
nó vân có thể trải nghiệm sự bình-an và sự rõ-sáng của trí tuệ 
minh sát, giống như tôi đã mô tả từ nảy đến giò. 

Lòi dạy cuối cùng của Đức Phật là khuyên các Tỳ kheo 
đừng xao lãng, đừng để tâm bị xao lãng (đừng thất niệm, 
đừng thiếu tỉnh giác). Phật nói sự không-chú-tâm (tức thiếu 
chánh niệm) là đường dân đến chô chết, (như trong kinh 
Pháp Cú). Mong quý vị hãy ghi nhó điều này trong tim một 


^ (Đoạn trong ngoặc vuông này về mặt câu chữ thì rất rõ rệt, nhung về mặt 
ngữ nghĩa là không rõ ràng lắm). 



38 • Thiên sư Ajahn Chah 


cách đong đầy và chân thực hết mình. Huấn luyện bản thân 
biết nghĩ suy bằng trí tuệ khôn khéo. Dùng trí tuệ để dân dắt 
lòi ăn tiếng nói. Dù làm điều gì, hãy lấy trí tuệ dân dắt mình 
làm. Ba nghiệp đều nên làm vói sự hiểu biết. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 39 


85 

Những Khó Khổ Trên Đường Tu 


^Vào thời Đức Phật, có một tu sĩ hết mực muốn tìm ra 
con đuờng đích thực để đi đến giác ngộ. Người đó muốn biết 
chắc đâu là cách thiền tập đúng đắn và đâu là cách thiền tập 
sai lầm. Sau khi nhất quyết rằng sống trong tu viện đông đúc 
chỉ làm rối trí và xao lãng, người đó bỏ đi tìm noi vắng vẻ để 
tự mình thiền tập. Sống một mình và thực tập liên tục, nhiều 
lúc trải nghiệm tói những giai đoạn tâm tĩnh lặng và đạt 
định {samãdhĩ), nhưng nhiều lúc chẳng được tĩnh lặng chút 
nào. Vân còn chưa chắc về việc thiền tập của mình. Nhiều lúc 
người đó rất thấy siêng năng và nô lực tu tập, nhiều lúc lại 
thấy lười biếng tu. Cuối cùng, ngưòi đó cứ nghi ngò và dính 
kẹt trong sự nghi hoặc, bởi không tìm thấy sự thành công 
mặc dù đã hết sức nô lực để tìm cách tu đúng đắn. 

Thòi đó ở Ấn Độ có nhiều thầy dạy thiền và vị tu sĩ đó 
cũng nghe được tên tuổi của mấy thiền sư đó. Ví dụ nghe nói 
có thầy "Aiahn A", rất nổi tiếng về cách dạy thiền rất khéo 
léo. Vị tu sĩ đó ngồi nghĩ đi nghĩ lại và cho rằng biết đâu vị 
thiền sư đó biết cách tu đúng đắn để giác ngộ, nghĩ vậy vị tu 
sĩ đó lên đường đi tầm sư học đạo. Sau khi được chỉ dạy, vị 
tu sĩ đó quay về tự thiền tập, và sau đó thấy trong những 
giáo lý mói học đó, có cái giống như mình nghĩ, có cái khác 
vói mình nghĩ. Rồi vị tu sĩ đó thấy mình vân còn dính trong 
sự nghi ngò và vân còn chưa chắc chắn về cách tu nào. 


^ [Bài nói chuyện với nhóm Tỳ kheo chuẩn bị rời khỏi chùa Wat Nong Pah 
Pong đê tự thân đi tu khắp noi, sau 5 năm tu học duói sự dân dắt của thiền 
sư Ajahn Chah.] 



40 • Thiên sư Ajahn Chah 


Thời gian sau, vị tu sĩ đó lại nghe đồn về một thiền su 
khác, ví dụ thầy "Aiahn B", nguời cũng rất nổi tiếng là nguời 
giác ngộ và khéo dạy về thiền tập; tin này càng làm vị tu sĩ 
đó thêm nghi ngờ và nghi vấn. Nhung rồi vị ấy cũng lên 
đuờng tìm vị thầy mới để học tu. Sau khi tiếp nhận những 
lời dạy mới, vị tu sĩ quay về chốn ẩn dật của mình để thiền 
tập. Rồi vị ấy đem so sánh những giáo lý của vị thầy này vói 
giáo lý của vị thầy truóc, và thấy rằng chúng chẳng giống 
nhau. Vị ấy cũng đem so sánh những tính cách và cách thể 
hiện của hai ông thầy, và thấy hai ông thầy cũng rất khác 
nhau. Rồi vị tu sĩ lại đem so tất cả các giáo lý của hai ông 
thầy vói những gì mình đã tự học đuợc truóc kia, và nhận 
thấy tất cả cũng đều khác nhau! Càng so sánh, vị tu sĩ càng 
thấy hoài nghi, chẳng biết đâu là đúng, đâu là sai. 

Rồi một thòi gian không lâu sau đó, vị tu sĩ đó lại nghe 
tin về một vị thiền su khác, ví dụ thầy "Aiahn C" mói đích 
thực là một vị thầy thông thái. Nguòi ta đồn đại nhiều về vị 
thầy này đến nôi vị tu sĩ nôn nóng đi tìm thầy để học ngay. 
Vị tu sĩ quyết tâm lắng nghe và làm theo đúng những gì vị 
thầy mói này chỉ dạy. Nhimg, có những điều vị thầy mói nói 
giống một hay hai vị thầy truóc; có những điều hoàn toàn 
khác hẳn. Vị tu sĩ cứ liên tục nghĩ suy và so sánh, cố gắng 
suy xét coi tại sao ông thầy này làm cách này, còn ông thầy 
kia cứ làm cách khác. Vậy cách nào là đúng? Vị tu sĩ cứ tiếp 
tìm thấy sự khác biệt trong giáo lý của các ông thầy; và lại 
gom hết những giáo lý đó so sánh vói những gì mình đã tự 
học truóc kia, và thấy rằng tất cả đều khác nhau. Cuối cùng, 
vị tu sĩ đó tu hoài cũng chẳng đạt đuợc định (samãdhi). Càng 
suy xét về những cách dạy của mấy ông thầy, vị ấy càng 
thêm bất an và động vọng, cứ nhu vậy cho đến khi mọi sức 
lực và nô lực đều bị đốt cháy vào những nghĩ suy đó cho đến 
lúc thân và tâm trí đều kiệt sức. Cuối cùng, vị ấy đã bị đánh 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 41 


bại bởi chính những nghi ngờ và phỏng đoán bất tận của 
mình. 

Cuối cùng, vị tu sĩ nghe đuợc tin truyền nhanh về một 
vị thầy đã giác ngộ tên là Gotama (Cồ-đàm) mới có mặt trên 
thế gian. Lập tức vị tu sĩ ấy nôn nao và mong muốn chạy đi 
tìm gặp nguòi thầy mói, trong lòng cứ suy đoán đủ thứ về vị 
thầy mói sẽ ra sao... Rồi vị ấy cũng gặp đuợc Phật, kính chào 
và lắng nghe Phật thuyết giảng về Giáo Pháp cho mình. Phật 
giải thích rằng, về mặt rốt ráo, một nguòi không thể nào đạt 
đến sự hiểu biết và vuợt qua nghi ngò chỉ bằng cách nghe lòi 
dạy của nguòi khác. Càng nghe thì càng nghi ngò; càng nghe 
thì càng lân lộn quân trí. Phật nói rằng trí tuệ của nguòi khác 
thì không thể cắt đứt nghi ngò của ta. Nguòi khác không thể 
dẹp bỏ nghi ngò trong tâm của ta. Chỉ có trí tuệ của chính ta 
và chính ta mói có thể tự hiểu biết và tự dẹp bỏ đuợc nghi 
ngò của mình. Những gì nguòi thầy có thể làm là chỉ ra cách 
những nghi ngò khỏi sinh và cách đế ta quán xét về chúng. 
Nhung sau khi học biết những cách đó, chính ta phải tự 
mình thực hành cho đến khi tự mình đạt đuợc trí tuệ và tự 
mình thấy biết sự thật. Phật dạy rằng noi tu tập chính là 
trong thân này. sắc thân, cảm giác, nhận thức, ý nghĩ và tâm 
thức [sắc, thọ, tuỏng, hành, thức- {rũpa, vedană, saíĩnã, 
sankhãrã, vinnãna)] chính là những nguòi thầy của nguòi tu; 
năm tập hợp (uẩn) đó cung cấp cho nguòi tu một co sỏ để 
phát sinh trí tuệ hiểu biết. Cái nguòi tu vân còn thiếu đó là 
một co sỏ để thiền tập (bhãvanã) và để quán chiếu (suy xét) 
một cách khôn khéo. 

Phật đã dạy rõ cách duy nhất để thực sự chấm dứt 
nghi ngò là quán xét thân này và tâm này của chúng ta - "chỉ 
can làm bây nhiêu!". (Cao xa gì cũng chỉ làm việc đó). Dẹp bỏ 
quá khứ, dẹp bỏ tuong lai“chỉ cần tu tập cái sự-biết và sự 
buông-bỏ. Duy trì sự-biết. Một khi đã thiết lập đuợc sự-biết 



42 • Thiên sư Ajahn Chah 


thì buông bỏ—nhưng đừng cố buông bỏ mà không có sự-biết. 
Chính sự có mặt của sự-biết giúp ta buông bỏ. Buông bỏ mọi 
thứ ta đã làm trong quá khứ: cả điều xấu lân điều tốt. Bất cứ 
điều gì đã làm ta buông bỏ hết, bởi dính líu với chuyện đã 
qua thì đâu có ích lợi gì. Việc tốt đã làm là tốt lúc đó, việc xấu 
đã làm là xấu lúc đó. Cái gì tốt thì đã tốt, cái gì xấu thì đã 
xấu. Giờ chúng ta có thể dẹp bỏ chúng, buông bỏ chúng. 
Ngay cả tương lai cũng là chưa xảy ra. Cái gì khởi sinh và 
biến mất trong tương lai thì vân chưa thực xảy ra, cho nên 
đâu ích gì phải đi phỏng đoán này nọ về cái sẽ xảy ra hay 
không xảy ra trong tương lai. Cứ tỉnh giác về bản thân mình 
và buông bỏ. Buông bỏ quá khứ. Những gì xảy ra trong quá 
khứ đã xong rồi. Tại sao phải tốn thời giờ để khai triển này 
nọ về về chúng? Nếu chúng ta có nghĩ gì về điều đã xảy ra 
trong quá khứ thì hãy buông bỏ cái ý nghĩ đó luôn. Đó chỉ là 
một thứ (hiện tượng, pháp, dhamma) khởi sinh trong quá 
khứ. Sau khi khởi sinh nó đã ngừng diệt trong quá khứ. Ngay 
cả việc khai triển cái ý nghĩ này nọ về hiện tại cũng không ích 
gì. Khi ta đã thiết lập sự tỉnh-giác về cái ta đang nghĩ, thì ta 
buông bỏ nó luôn. (Ta tỉnh giác biết rõ cái ta đang nghĩ và 
buông bỏ nó để nó biến qua luôn). Chỉ cần tu tập sự-biết và 
sự buông-bỏ mà thôi. 

Điều đó không có nghĩa là ta không nên trải nghiệm 
bất kỳ ý nghĩ nào hoặc không nắm quan điểm nào: ta cứ trải 
nghiệm những ý nghĩ và những quan điểm, và rồi buông bỏ 
chúng ngay - bởi chúng đã xong. Tương lai thì còn ở trước: 
những gì khởi sinh trong tương lai sẽ chấm dứt trong tương 
lai. Cứ tỉnh giác biết rõ những ý nghĩ của ta về tương lai, và 
buông bỏ chúng luôn. Những ý-nghĩ và quan-điếm của ta về 
trong quá khứ là không chắc chắn, đúng thiệt là như vậy. 
Những ý-nghĩ và quan-điểm của ta về tương lai thì hoàn 
toàn không chắc chắn. Cứ tỉnh giác biết rõ và buông bỏ, bởi 
những thứ (ý nghĩ và quan điểm) đó là không chắc chắn. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 43 


Tỉnh giác biết rõ về khoảng khắc hiện tại, điều tra suy xét về 
điều ta đang làm ngay bây-giờ và tại-đây. Không cần phải nhìn 
vào những thứ bên ngoài ta; không cần nhìn những thứ đã 
qua hoặc chua tói. 

Phật không khen những nguòi chỉ biết đặt niềm tin và 
đức tin vào những gì nguòi khác nói; Phật cũng không khen 
những nguòi cứ chạy theo những trạng thái tốt và xấu, đúng 
và sai, nguòi chỉ biết dựa theo những gì nguòi khác làm hay 
nói. Những gì nguòi khác làm và nói là thuộc về họ; chúng ta 
có thể tỉnh giác biết về chúng, nhimg rồi buông bỏ. Ngay cả 
khi họ làm điều đúng đắn, họ nhìn thấy đó là điều đúng đối 
với họ, nhung điều đó chua chắc là đúng đối vói ta. Nếu ta 
không có chánh kiến trong tâm thì ta đâu biết đuợc điều đó 
là đúng vói ta hay không; khi ta tự mình trải nghiệm có thể 
ta thấy điều đó không đúng và không tốt vói ta; bởi vì truóc 
mắt vân chỉ đang là điều bên ngoài và của nguòi ngoài. 
Những su thây đều tự tu tập cho mình - dù họ đang tu đúng 
hay tu sai - họ tu ở chô họ, đâu dính líu gì ta. Nếu họ có tu 
tốt thì điều đó cũng đâu thay đổi ta; nếu họ tu đúng thì cũng 
là đúng cho họ, chứ đâu đúng hay tốt cho ta. Đây là lý do 
Phật không khen những người không biết tự mình tu tập để 
tự mình đạt đến trí tuệ và thấy biết sự thật. 

Tôi nhấn mạnh Giáo Pháp là huóng thẳng vào bên 
trong (opanayiko) - là huóng nội - để tâm thấy biết, hiểu biết 
và trải nghiệm kết quả tu tập ngay bên trong nó. Nếu có ai 
nói ta thiền tập đúng đắn, đừng vội tin lòi họ; và tuong tự có 
ai nói ta đang tu tập sai lạc, đừng vội chấp nhận lòi họ nói 
cho đến khi tự mình thực sự thực tập và tìm thấy điều đó. 
Ngay cả khi họ chỉ dân cho bạn một cách tu đúng đắn để 
giác ngộ thì đó cũng mói chỉ là lòi nói của họ; còn ta phải 
nhận lấy lòi chỉ dạy đó và tự mình img dụng thực tập cho 
đến khi nào tự mình trải nghiệm kết quả ỏ ngay-tại-đây 



44 • Thiên sư Aiahn Chah 


trong hiện tại thì kết quả đúng đắn đó mới đích thực là của 
mình. Điều này nghĩa là ta phải tự mình làm nhân chứng của 
mình, tự mình có thể xác nhận kết quả tu tập đúng đắn ngay 
trong tâm mình. Ví dụ nhu tôi nói trái chanh này chua và 
mòi mọi nguòi hãy thử nếm để biết, nhrmg họ chỉ tin lòi tôi 
nói là chanh chua, chứ họ không tự nếm để tự biết nó thực sự 
vị chua ra sao. Sự tin kiểu đó là vô dụng {mogha), nó chẳng có 
giá trị thực hay ý nghĩa gì. Khi tôi nói chua đó là cảm nhận 
của tôi, đâu phải là cảm nhận của họ mà họ biết và tin. Vậy 
đó. Phật không khen sự tin kiểu đó. Nhung chúng ta cũng 
không nên chối bỏ nó: chúng ta phải điều tra suy xét về điều 
đó. Đế điều tra đúng sai, chúng ta phải tự mình nếm trái 
chanh đó, và bằng cách tự mình nếm trải nó, chúng ta trỏ 
thành nhân chimg cho chính sự trải nghiệm của mình. Ai nói 
chanh chua ra sao, ta cứ lấy ăn thử thì sẽ tự mình biết chắc 
họ nói đúng. Đó là cách biết chắc hai lần—thứ rủiất tin chanh 
là chua và thứ hai tự mình nếm biết chanh chua ra sao. Cách 
nhu vậy giúp ta tự tin chắc chắn vào điều mình biết; ta là 
nhân chrỉng sự thật trong tâm ta. 

Thầy Aiahn Mun, su phụ của tôi, đã gọi nhân chứng 
bên trong này là sakkhibhũto.^ Sự xác thực một sự-biết nào chỉ 
dựa vào lòi nguòi khác nói thì không phải là thực, nó chỉ là 
thực vói nguòi nói mà thôi - còn bạn, bạn chỉ nghe nguòi 
khác nói chua là bạn khẳng định theo. Nhu vậy chua đúng. 
Có thể nói đó mói là một nửa hoặc năm muoi phần trăm sự 
thật mà thôi. Nếu bạn tự mình nếm trái chanh và biết rõ nó 
chua ra sao, thì đó mói là một trăm phần trăm, đó là sự thật 
trọn vẹn: bạn có bằng chứng từ lòi nói của nguòi khác và từ 
sự nếm trải trực tiếp bởi chính mình. Đây mói là thực một 


® (Một nguồn sách khác (dhammaivheel.coni) cho rằng sư Ajahn Mun và Ajahn 
Chah gọi 'nhân chứng bên trong' bằng chữ thitibhutam, thay vì chữ 
sakkhibhuto này. Dưòng như cả hai là đồng nghĩa trong ngữ cảnh này). 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 45 


trăm phần trăm. Đây chính là sakkhibhuto: cái 'nhân chimg 
bên trong' đã khởi sinh trong tâm bạn. 

Cách tu tập như vậy là opanayiko: hưóng vào trong, 
hưóng vào trong tâm mình. Ta hưóng sự chú tâm vào bên 
trong, cho đến khi sự hiểu biết và trí tuệ trỏ thành paccattam 
[paccattam nghĩa là: sự tự mình biết và trải nghiệm sự thật]. 
Sự hiểu biết từ sự nghe và nhìn ỏ người khác chỉ là bề ngoài, 
sự hiểu biết đó chưa đúng thực như sự hiểu biết của 
paccattam; sự hiểu biết từ người khác thì nằm ngoài cái sự tự 
thân hiểu biết của paccattam. Sự hiểu-biết từ sự nghe và thấy 
không phải là sự hiểu-biết khỏi sinh từ sự việc tự mình quán 
xét, cho nên đó không phải là trí tuệ của chính mình—đó chỉ 
mói là trí tuệ hiểu biết của người khác. (Người khác nói ta 
nghe về một chân lý hay một trí tuệ thì chân lý đó và trí tuệ 
đó vẫn là của họ, chưa phải là của ta, đó chưa phải là trí tuệ 
của của ta. Ta chỉ mói nghe thấy điều đó; nhimg ta chưa tự 
mình chimg thấy điều đó bên trong tâm của ta). Điều này 
không có nghĩa là chúng ta không nên chú tâm lắng nghe 
hoặc bỏ lo những lòi khuyên dạy từ người khác, nhimg 
chúng ta nên nhận lấy những lòi dạy đó làm đề-mục đề tài 
để điều tra và suy xét. Lần đầu mói đọc kinh sách, các thầy 
bắt đầu hiểu vài khía cạnh của giáo lý trong đó, và nếu tin 
vào những điều đó thì cũng tốt, nhưng cũng nên lập tức nhó 
rằng mình chưa tu tập cái tâm và chưa tự mình trải nghiệm 
những điều đó. Vì chưa thực tập điều đó nên các thầy vân 
chưa thực sự nếm trải trọn vẹn ích lợi của giáo lý đó. Mói 
đọc và tin thì chỉ có giá trị một nửa. Do vậy các thầy cần phải 
tu tập cái tâm để chín chắn trí tuệ, đến lúc đó các thầy có thể 
hoàn toàn soi chiếu và thấy rõ sự thật của những giáo lý đó. 
Đó là cách làm cách tu cho sự hiểu-biết của chúng ta trỏ nên 
trọn vẹn. Rồi lúc đó các thầy có thế vượt qua nghi ngò. Nếu 
các thầy đã có được trí tuệ sâu sắc nhìn thấu sự thật từ bên 



46 • Thiên sư Ajahn Chah 


trong cái tâm này, thì tất cả mọi hoài nghi và sự không chắc 
chắn về đạo và đạo quả sẽ hoàn toàn biến mất. 

Chúng ta hay nói tu tập các pháp hiện tại {paccuppanna 
dhamma, hiện pháp) nghĩa là gì? Nghĩ là khi bất thứ gì đang 
khỏi sinh trong tâm chúng ta phải điều tra, suy xét và xử lý 
nó ngay. Sự tỉnh-giác của ta phải có mặt sẵn ngay đó. 
Paccuppanna dhaninia - hiện pháp - là chỉ cái sự trải nghiệm 
của giây khắc khắc hiện tại - đó hàm chứa cả nhân và quả. 
Giây khắc hiện-tại đuợc cắm rê chắc chắn bên trong tiến 
trình nhân-quả; cách ta đang ỏ trong hiện tại phản ảnh 
những nhân trong quá khứ - sự trải nghiệm của hiện tại 
chính là quả của những nhân trong quá khứ. Tất cả từng trải 
nghiệm bạn có cho đến giây khắc hiện tại này đều khỏi sinh 
từ những nhân trong quá khứ. Chẳng hạn, các thầy có thể 
nói việc đã ròi khỏi cốc thiền của mình là nguyên nhân, và 
các thầy đang ngồi đây là kết quả. Đây là sự thật đuòng lối 
diên ra của tất cả mọi thứ, đó là một chuôi nhân-quả liên tục. 
Do vậy, những gì ta làm trong quá khứ là nhân, trải nghiệm 
hiện tại là quả. Tuong tự nhu vậy, những hành động hiện tại 
là nhân, những gì ta trải nghiệm trong tuong lai là quả. Việc 
đang ngồi đây đang khỏi tạo nguyên nhân cho những sự xảy 
ra sau này! Quá khứ là nhân tạo quả là hiện tại, và hiện tại là 
nhân tạo ra quả là tuong lai. Quá khứ là nhân của hiện tại, 
hiện tại là nhân của tuong lai; tuong lai là quả của hiện tại, 
hiện tại là quả của quá khứ. (Tất cả mọi thứ đều khỏi sự từ 
nhân, nên Phật đã nói mọi sự đều có nhân của nó). 

Cái Phật nhìn ra là: chúng ta cần phải biết buông bỏ cả 
quá khứ và tuong lai. Khi nói buông bỏ không phải là ta đon 
giản dẹp bỏ chúng. Sự buông-bỏ có nghĩa là chánh-niệm và 
trí-tuệ có mặt ngay tại một điểm—đó là thòi-điểm hiện-tại. 
Quá khứ và tuong lai nối kết ngay tại điểm đó—nối kết ngay 
thòi-điểm hiện-tại. Hiện tại vừa là quả của quá khứ, vừa là 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 47 


nhân của tương lai. Vậy là chúng ta phải buông bỏ cả nhân 
và quả, và chỉ đơn thuần an trú vào cái thời khắc hiện-tại. 
Chúng ta nói buông bỏ chúng, nhimg đó chỉ là lời nói để 
diễn tả cái cách tu tập cái tâm. Cho dù chúng ta có dẹp bỏ 
những dính mắc và buông bỏ quá khứ và hiện tại, thì cái tiến 
trình nhân-quả vân đang có mặt ở ngay đó, nó vân đang diên 
tiến ở ngay đó. Đúng thực, chúng ta có thể gọi đây là điểm 
giữa-đường hay điểm trung-chuyển; bởi nó cũng là một 
phân của tiến trình nhân-quả. Phật đã dạy phải quán sát giây 
khắc hiện tại, ngay đó ta sẽ nhìn thấy cái tiến trình 'khởi sinh 
và biến diệt' đang diên ra, theo sau là sự' khởi sinh và biến 
diệt khác', liên tục và liên tục nói tiếp nhau diên ra. 

Mọi thứ khởi sinh trong thời khắc hiện tại đều là vô 
thường. Tôi thường nói đi nói lại về điều này, nhimg mọi 
người thường ít để ý. Họ do dự không muốn émg dụng cái 
giáo lý nhỏ này để thực hành. Giáo lý đó là: Tất cả mọi thứ 
khởi sinh đều là vô thường. Mọi thứ đều là không chắc chắn. 
Đây thực sự là cách dễ nhất và ít phức tạp nhất để quán 
chiếu về sự thật. Nếu các thầy không thiền quán về giáo lý 
này, thì khi mọi thứ khởi sinh là vô thường và luôn biến đổi, 
các thây sẽ không biết cách xử lý một cách khôn khéo và có 
xu hướng bị động vọng ngay trong tâm. Việc điều tra suy xét 
về tính vô-thường mang lại cho chúng ta trí tuệ và hiếu biết 
về một chân lý thường hằng, chắc chắn. (Đó là chân lý về 
tính vô-thường). Bằng cách suy xét những thứ vô thường và 
không chắc chắn, chúng ta nhìn ra một lẽ thực chắc chắc 
thường hằng—đó là tính vô-thường. (Bản chất vô-thường và 
không-chắc-chắn là bản chất không thể chối cãi của tất cả 
mọi thứ và mọi sự trong thế gian. Cái bản chất đó là bao 
trùm). Đây là cách các thây phải lý giải ra để mọi người hiểu 
rõ sự thật—nhimg mọi người có thói không chịu hiểu, họ cứ 
bỏ thời gian ra chạy qua chạy lại khắp nơi để tìm sự thật. 
Thực vậy, nếu chúng ta muốn trải nghiệm một sự bình-an 



48 • Thiên sư Ajahn Chah 


thực thụ thì chúng ta phải mang cái tâm vào cái điểm nơi nó 
hoàn toàn chú tâm chánh niệm vào giây-khắc hiện-tại. Dù 
sướng hay khổ khởi sinh ở đó, hãy dạy mình nó là vô- 
thường. Cái vai trò của tâm chánh niệm về những thứ sướng 
và khổ chính là cái trí biết [Phật trí] bên trong môi chúng ta. 
Cái 'người giác ngộ' tính vô-thường trong tất cả mọi thứ 
chính là Giáo Pháp bên trong ta. 

Cái gì là Giáo Pháp cũng chính là Phật, nhưng đa số 
mọi người không hiểu được điều này. Họ cứ nghĩ Giáo Pháp 
là thứ bên ngoài, ở đâu đó bên ngoài, còn Phật là thứ khác 
đang ở đây. Nếu con mắt của tâm nhìn thấy tất cả mọi thứ có 
điều kiện (mọi pháp hữu vi) là vô thường, thì tất cả mọi sự 
khổ đau do sự dính chấp gây ra đều biến mất. Dù chúng ta 
có suy xét theo cách nào đi nữa, lẽ thực này [tính vô thường] 
là điều duy nhất thực sự chắn chắn. Khi ta nhìn thấy sự thật 
này, tâm ta buông bỏ ngay, nó không còn vì dính chấp ràng 
buộc với mọi thứ khởi sinh trên đời. Nguyên nhân của khổ - 
đó là sự dính chấp ràng buộc - đã biến mất; hệ quả là tâm đã 
nhìn thấu vào sự thật và hợp nhất với Giáo Pháp. Không có 
điều gì cao xa, sâu sắc hơn, đáng tìm kiếm hơn sự chimg ngộ 
sự thật này. Theo cách đó, Giáo Pháp là như Phật, Phật như 
Giáo Pháp. 

Cái giáo lý rằng "tất cả mọi thứ có điều kiện đều là vô 
thường và luôn biến đổi" [Mọi pháp hữu vi đều vô thường] 
chính là Giáo Pháp. Giáo Pháp là cốt lõi của Phật; nó không 
phải là thứ gì khác. Mục đích của việc tu tập sự tỉnh-giác 
bằng cách niệm chữ "Buddho", "Buddho" [Đức Phật] - như các 
thầy đã biết - là để nhìn thấy sự thật này. Khi tâm trở thành 
nhất-điểm nhờ cách niệm chữ "Buddho", điều này hô trợ cho 
việc phát triển trí-tuệ nhìn thấu rõ ba đặc tính của mọi sự 
sống, đó là "vô thường, khổ, và vô ngã"; sự rõ-ràng (minh 
sát) của sự tỉnh giác đưa chúng ta đến nhìn thấy mọi thứ đều 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 49 


là luôn biến đổi và không chắc chắn, mọi thứ đều là giả hợp 
và vô thuờng. Nếu chúng ta tự mình nhìn thấy điều này một 
cách rõ rệt và trực tiếp, thì tâm sẽ buông bỏ. Vậy là, mỗi nào 
có trải nghiệm suớng, biết nó là không chắc chắn; môi khi có 
trải nghiệm khổ, biết nó là không chắc chắn. Ngay đây tôi 
nói luôn: Khi các thay đi đêh sống tu ở nơi khác, các thay đang 
mong đợi nơi đó sẽ tốt hơn ở chùa này các thay đã ở trước giờ; 
nhưng hãy nhớ rằng "mọi chuyện đêu không chắn chắn", do vậy 
bây giờ các thay chưa thể biết chắc rằng nơi đến của các thay có tốt 
hơn theo mình muốn hay không. Nêũ các thay nghĩ ở lại đây là tôi 
nhất, điêu đó cũng lại không chắc chắn. Đó chỉ là một ý kiêhl 
Nhưng nếu có trí tuệ hiểu biết, các thay nhìn thây mọi thứ đêu 
không chắc chắn, và nhờ hiểu biết như vậy nên khi đi đêh đâu và 
gặp phải điêu gì các thay cũng không thây bị khổ. Nếu muốn ở lại 
đây, các thầy cứ ở. Khi nào muốn đi noi khác, các thầy cứ đi; 
nhimg nhó đừng tạo ra sự khó khổ cho mình. Mọi sự nghi 
ngò và phân tâm về 'điều gì mói là đúng' đã chấm dứt rồi; 
đâu có điều gì là 'luôn thực đúng hay luôn thực sai', mọi thứ 
đều chỉ là vô thuòng; đâu còn nghi ngò gì nữa. Chính cách tu 
cố định sự chánh-niệm vào duy nhất thòi-khắc-hiện-tại đã 
giúp ta chấm dứt những nghi ngò. 

Vậy chúng ta không còn lo lắng về quá khứ hay tuong 
lai. Quá khứ đã chết rồi. Những gì xảy ra trong quá khứ đã 
xảy ra và đã kết thúc; nó đã xong. Những gì sẽ xảy ra trong 
tuong lai thì sẽ kết thúc trong tuong lai—buông bỏ chúng 
luôn. Tại sao cứ lo nghĩ tuông lai? (Hiện tại chính là nhân 
của tuong lai, sao không lo chú tâm vào hiện tại?). Quán sát 
mọi thứ (hiện tuợng, pháp) đang khỏi sinh ngay trong giây 
khắc hiện-tại và nhận biết cách chúng biến đổi và bản chất 
không đáng tin cậy của chúng. Khi cái Phật trí [Buddho] - cái 
nguòi biết - đuợc chín chắn và thâm nhập sâu hon, nguòi tu 
càng có sự tỉnh giác sâu sắc hon và thấy biết rõ hon về bản 
chất sự thật: "mọi thứ có điều kiện (hữu vi) đều thuộc bản 



50 • Thiên sư Ajahn Chah 


chất vô thường". Đây là lúc trí tuệ minh sát càng thâm sâu và 
giúp cho sự vững chắc và tĩnh lặng của định (samãdhi) càng 
mạnh mẽ hơn và càng được thanh lọc tinh tế hơn. 

Định {samãdhi) có nghĩa là tâm vững chắc và ổn định, 
tức tâm được tĩnh lặng. Có hai loại. Một loại tĩnh lặng có 
được từ việc tu tập ở một nơi yên tĩnh, nơi không có hình 
sắc, âm thanh, hoặc những đối tượng giác quan nào tác động 
ta. Cái tâm được tĩnh lặng như vậy thì vân chưa thoát khỏi 
những ô nhiêm (kũesa). Những ô nhiêm vân còn che phủ 
trong tâm, nhimg tạm thời trong trạng thái định {samãdhỉ) 
chúng chỉ tạm lắng lặn xuống mà thôi. Giống như một ao 
nước, nó chỉ tạm lắng trong khi những rác rưởi bùn dơ đang 
lắng xuống đáy ao; nhưng khi có gì quậy lên, những thứ bùn 
dơ ô nhiêm lại nổi lên làm vân đục cả ao nước ngay. Chúng 
ta cũng y hệt như ao nước. Khi chúng ta nhìn thấy một hình 
sắc, nghe thấy một âm thanh, hoặc tâm bị tác động bởi một 
trạng thái, một phản img không-thích (sân) nào cũng làm mờ 
cái tâm. Đó là thói tâm sân. Nếu tính sân không bị kích thích, 
ta thấy thư thái dê chịu; nhưng cái cảm giác dê chịu đó khởi 
sinh trong tình trạng các ô nhiêm và dính chấp vân còn có 
đó; sự cảm giác dê chịu (bình an) đó không phải phát sinh từ 
trí tuệ. 

Ví dụ, ta muốn có cái máy thu thanh. Sau khi đã có 
được nó, ta cảm thấy vui lòng và thỏa mãn, đúng không? 
Vậy ta sẽ được hài lòng nếu ta mua được cái máy thu thanh. 
Nhưng nếu ta bị dính vào cái cảm giác hài lòng nếu có máy, 
thì ta sẽ bị khổ. Ta đã tạo ra nhân khổ cho mình. Ta vô tình 
tạo nhân khổ, nhưng ta không ý thức được như vậy. Điều 
này là do sự hài lòng của ta là phụ thuộc vào sự có được cái 
máy thu thanh, nên chừng nào ta còn chưa có được cái máy, 
ta sẽ khổ. Khi ta có được cái máy, ta sẽ cảm thấy hài lòng và 
thỏa mãn. Nhưng lỡ có ai lấy trộm cái máy, ta lại rót vào cảm 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 51 


giác khổ. Cứ như vậy. Có máy thì vui, không có máy thì khổ. 
Cứ như vậy trong một khoảng thòi gian. Cũng giống như 
vậy, trạng thái định (samãdhi) là phụ thuộc vào những điều 
kiện tĩnh lặng; khi các điều kiện giúp tĩnh lặng đó không còn, 
định cũng không còn. Định đó là không chắc chắn, nó cũng 
giống như niềm vui sưóng khi ta có được thứ mình muốn. 
Khi có được cái máy thu thanh thì ta cảm thấy vui sưóng. 
Nhưng nguyên nhân đích thực của cảm giác vui sưóng đó là 
gì? Cảm giác vui sưóng phát sinh bởi vì tham muốn của ta 
mói được thỏa mãn. Chỉ vậy thôi. Đó là loại hạnh phúc có 
điều kiện, nó được tạo tác bởi những thói tâm ô nhiêm đang 
kiểm soát ta. Nhưng ta không biết như vậy. Hạnh phúc đó 
dựa vào thứ bên ngoài, khi cái máy bị mất trộm ta lại khổ. 

Trạng thái thiền định cũng vậy, khi ỏ trong trạng thái 
định thì hạnh phúc, khi xả thiền hoặc thoát ra khỏi định thì 
ta quay lại thế giói khổ. Loại định đó chỉ mang lại trải 
nghiệm bình an tạm thòi. Các thầy phải quán xét bản nhất 
bình an tĩnh lặng của trạng thái định {samãảhỉ) có được từ 
thiền định {samatha) để thấy rõ sự thật của nó. Trạng thái 
định đó là có điều kiện, là hữu vi, nó có đó rồi mất đó. Cái 
máy thu thanh có đó, sau đó cũng cũ đi, hư hoại, hoặc mất 
đi. Ta có thứ để mất bởi ta đang có cái máy đó. Nêíi ta không 
có gì thì ta không có thứ để mất. Sinh và tử cũng vậy. Bởi có sinh 
nên có tử. Nếu không có gì được sinh thì đâu có gì để chết. Tất cả 
mọi người nếu không được sinh thì không phải bị chết; 
nhimg đã có sinh thì có diệt. Nếu biết suy xét quán chiếu 
theo cách như vậy thì khi có cái máy thu thanh, ta phải chánh 
niệm rằng mọi thứ đều vô-thưòng, để đến khi nó bị mất hoặc 
trưóc sau rồi cũng bị hư, ta sẽ không bị khổ tâm. Chúng ta 
nhìn thấy sự thật bằng trí tuệ, và hiểu rõ bản chất vô thường 
của mọi thứ. Dù bị mất hay bị hư, điều đó cũng chỉ là thể 
hiện của lẽ vô thường. Nếu biết hiểu như vậy, khi ta dùng 
máy thu thanh hoặc thứ gì, ta không không bị khổ theo nó. 



52 • Thiên sư Ajahn Chah 


Cũng giống như ta muốn có tiền để làm ăn, nhưng vay 
mượn không ai cho nên ta khổ. Ta đi vay ngân hàng họ cũng 
không cho, ta thất vọng và khổ. Chừng nào còn chưa có tiền, 
ta còn khổ, khổ vì muốn có tiền và muốn làm ăn. Nhưng sau 
đó ngân hành lại cho vay tiền, ta vui sưóng như bay trên 
mây, mang tiền về nhà và ngồi lắc lư trên ghế thưởng thức 
cái cảm giác hạnh phúc. Nhưng cảm giác vui sưóng đó chỉ 
được vài giò, ta bắt đầu thấy lo bởi ngân hàng đã tính tiền lòi 
từ bữa nay. Làm ăn chưa thấy mà đã thấy bắt đầu phải trả 
tiền lòi cho ngân hàng. Đúng không! Ta ngồi đó và bắt đầu 
thấy khổ. Thấy không? - Đó là tại sao? Khi không có tiền, ta 
thấy khổ; ngay sau khi có tiền ta lại thấy khổ, nghĩ tói việc 
phải làm ăn ra sao để có lòi để trả nợ ngân hàng là ta khổ; 
khổ và khổ cho đến tận cái ngày ta trả được hết tiền cho ngân 
hàng. Thực đúng là "sưóng luôn đi kèm vói khổ. Sưóng cũng 
chính là khổ". 

Đức Phật dạy cách tu tập là quan sát giây-phút hiện- 
tại, và phát triển trí tuệ nhìn thấy bản chất vô-thưòng của 
thân và tâm. (Không cần quan sát những thứ khác); chỉ nhìn 
vào thân tâm để nhìn thấy sự thật của Giáo Pháp: rằng tất cả 
mọi thứ chỉ khỏi sinh và biến diệt, chẳng là gì hon. Bản chất 
của thân và tâm là như vậy, vậy nên đừng dính chấp ràng 
buộc theo chúng làm gì. Nếu có trí tuệ nhìn thấy điều đó thì 
sẽ phát sinh sự bình-an. (Nhìn thấy sự thật là nhân; sự bình 
an là quả. Bình an là kết quả cứ sự nhìn thấy sự thật). Đây là 
sự bình-an có được từ sự trừ bỏ mọi ô nhiêm dính chấp trong 
tâm; sự bình-an đó khỏi sinh theo sự khỏi sinh trí tuệ; đó là 
sự bình-an có được từ trí tuệ minh sát. 

Nhưng, cái gì làm khỏi sinh trí tuệ? Như vầy: trí tuệ có 
được từ việc quán xét ba đặc tính của sự sống [vô thường, 
khổ, và vô ngã]; sự quán xét đó mang lại trí tuệ minh sát để 
nhìn thấy sự thật đường lối diên ra của tất cả mọi thứ. Các 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 53 


thầy phải nhìn thấy sự-thật đó một cách rõ ràng, một cách 
không lầm lân, ngay trong tâm mình. Đó là cách duy nhất để 
thực sự có được trí tuệ. Đó phải là trí tuệ minh sát liên-tục. 
Các thầy tự mình nhìn thấy tất cả mọi đối tượng của tâm và 
trạng thái tâm {ãrammana) khởi sinh vào trong tâm thức và 
biến mất; chúng cứ tiếp tục khỏi sinh và biến mất... Nếu còn 
dính chấp thì khổ sẽ khỏi sinh trong từng giây khắc, nhưng 
nếu biết buông bỏ thì ta không tạo ra khổ nữa. Khi tâm đã 
nhìn thấy rõ ràng tính vô thường của mọi thứ và mọi hiện 
tượng, điều đó được gọi là đã có được cái 'nhân chimg bên 
trong' - đó là sakkhibhũto. Tâm được hút sâu trong sự quán 
xét miên mật của nó nên trí tuệ minh sát tự nó được duy trì. 

Nói đi nói lại, chúng ta chỉ nên tin một phan ve những lời 
nói, lời dạy, và các trí tuệ mà ta nhận nghe được từ người khác. 

Một lần Phật đang giảng pháp cho tăng đoàn, Phật 
quay qua hỏi ngài Xá-lợi-phất có tin những gì Phật mói nói 
hay không. Ngài Xá-lợi-phất trả lòi: "Con vân chưa tin, thưa 
Thế Tôn". Phật khen ngợi câu trả lòi đó, và Phật nói: 

"Lành thay, này Xá-lợi-phất. Thầy không dễ dàng tin 
những gì người khác nói vói mình. Một người tu hành phải 
biết suy xét thấu suốt về môi điều mình nghe được trưóc khi 
chấp nhận nó. Thầy nên nhận giáo lý này về và suy xét nó 
trưóc." 

Ngay cả khi ngài nhận được lòi dạy của chính Đức 
Phật nhimg ngài vân không tin ngay. Ngài đã biết chú tâm 
và biết cách đúng đắn để tu tập cái tâm, và biết nhận lấy 
những giáo lý đó về để tự mình điều tra suy xét, trưóc khi tự 
mình chấp nhận nó. Ngài chỉ chấp nhận lòi dạy của Phật là 
đúng sau khi suy xét nó và thấy nó có tác dụng làm khỏi sinh 
trí tuệ trong tâm mình, và trí tuệ đó làm cho tâm bình-an và 
hợp-nhất vói Giáo Pháp [Sự Thật]. Sự hiểu biết đã khỏi sinh 
sẽ giúp Giáo Pháp trỏ thành cố định bên trong tâm. Sự hiểu- 



54 • Thiên sư Ajahn Chah 


biết là đúng là hợp lẽ với sự thật đường lối sinh diệt của tất 
cả mọi thứ. Phật dạy các đệ tử chỉ nên công nhận một điểm 
nào đó của Giáo Pháp sau khi mình đã tự mình nhìn thấy 
được nó là đúng là hợp lẽ đường lối tự nhiên của mọi thứ 
trong thực tại - nhìn thấy nó là đúng là hợp lẽ dựa vào trải 
nghiệm và sự hiểu biết mình và của người. 

Rôì cuộc, việc tu quan trọng chỉ đơn giản là điêu tra quán 
xét ve sự thật. Các thay không can phải nhìn xa trông rộng quá 
đâu, chỉ can quán sát cái đang xảy ra ngay trong khoảng khắc hiện 
tại. Quan sát cái đang xảy ra ngay trong tâm này. Dẹp bỏ quá khứ. 
Dẹp bỏ tương lai. Chỉ can chú tâm chánh niệm vào giây phút hiện 
tại, và trí tuệ sẽ khởi sinh từ việc điêu tra và nhìn thây rõ ràng 
những đặc tính của vô thường, khổ, và vô ngã. Khi đang đi ta 
thấy nó vô thường; khi đang ngồi ta thấy nó vô thường; khi 
đang đimg ta thấy nó vô thường; khi đang nằm ta thấy nó vô 
thường - khi đang làm bất cứ điều gì, những đặc tính đó 
luôn luôn thể hiện, bởi đó là đưòng lối và bản chất tự nhiên 
của mọi thứ. Điều đó không bao giò thay đổi. (Đó là lẽ tự 
nhiên). Nếu các thầy tu tập trí tuệ đến lúc cách-nhìn của 
mình về mọi thứ mọi sự đã là hoàn toàn và nhất quán đúng 
theo lẽ thật tự nhiên của chúng, thì lúc đó các thầy được thư 
thái tự tại vói thế giói. 

Có thiệt phải lánh trần hoặc lên núi ở tu một mình thì 
mói được bình an? Không, đó chỉ là sự bình an tạm thòi. Đến 
khi đói bụng, co thể cần dưỡng chất như nó vân thường cần 
phải có, ta sẽ thấy chán nản vói loại bình an kiểu đó. Thân 
bắt đầu kêu la vì thiếu dưỡng chất [vitamin], những người 
tộc thiểu số trên rừng cũng dường com, họ đâu biết gì về 
dinh dưỡng trong miếng com họ cúng dường cho tu sĩ trên 
núi. Rồi chịu không nôi, ta lại xuống núi trỏ lại chùa để được 
có mấy thứ thức ăn và tiện nghi tối thiểu để nuôi thân mà tu 
hành. Nhưng nếu các thầy đến sống tu ỏ Băng-cốc thì thức 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 55 


ăn luôn luôn du giả, có lẽ các thầy lại phàn nàn sao các Phật 
tử cúng nhiều thức ăn quá; Nhung lại phàn nàn sao ỏ thủ đô 
ồn ào náo nhiệt quá, cho nên các thầy lại muốn lánh xa thành 
phố lên rừng vô núi sống ẩn dật trỏ lại. Chuyện thiệt là nhu 
vậy. Ta cứ luôn tháy mình ngu ngốc khi bỏ lên núi vô rừng 
tu một mình; thấy quá khổ-thân nên bỏ rừng, xuống núi. Sau 
đó lại thấy mình ngu ngốc khi quay lại sống tu vói tăng đoàn 
đông đúc hoặc ỏ noi thành thị đông nguòi; thấy có quá nhiều 
phức tạp và khổ tâm. Tu ẩn dật thiếu thốn đủ thứ cũng thấy 
mình ngu, thấy khổ thân; tu vói chô đông nguòi vói nhiều 
tiếp xúc va chạm phức tạp cũng thấy mình ngu, thấy rối tâm. 
Mọi nguòi đều nhu vậy; chúng ta cứ giống nguòi đang mang 
theo cứt gà trong nguòi, đi đâu nó cũng hôi thúi, đi đâu cũng 
thấy khó chịu. Cứt gà giống nhu cách nhìn sai-lầm hay tà 
kiến, đi đâu ta cũng mang theo nó thì ỏ đâu mà chẳng gặp 
khó khổ. Còn nguòi có cách nhìn chánh-kiến, cho dù họ sống 
tu vói tăng đoàn hoặc chô đông nguòi vói nhiều tiếp xúc va 
chạm phức tạp, họ vẫn tu đuợc và vẫn phát huy trí tuệ từ đó. 

Đối với tôi, việc chỉ dạy cho sô' đông tăng sĩ và Phật tử tại 
gia cũng là một ngudn trí tuệ đối với tôi. Thòi truóc tôi chỉ có số 
ít tăng sống tu vói tôi, nhung giò thì quá nhiều Phật tử tại gia 
đến gặp để học tu, và số luợng tăng sĩ ỏ đây cũng gia tăng 
rất nhiều, tôi càng phoi tâm mình ra nhiều, bởi tôi phải gặp 
quá nhiều nguòi vói rất nhiều ý nghĩ, quan điểm, và kinh 
nghiệm khác nhau. Nhung nhò đó sự kiên nhân, nhân nhục, 
và chịu khó của tôi càng chín chắn hon và vững mạnh hon, 
bởi các cuộc gặp gõ nhiều đến mức gần nhu đã chiếm hết 
công suất của tôi. Khi quán xét lại điều đó, tất cả những kinh 
nghiệm nhu vậy có thể tạo ra ích lợi và trí tuệ cho ta; nhung 
nếu ta không hiểu biết sự thật đúng theo đuòng lối của mọi 
thứ, ta sẽ bị lầm lạc và dính mắc đủ thứ. Truóc tiên ta hay 
nghĩ sống tu ẩn dật một mình là tốt nhất; nhung rồi thấy 
buồn tủi và buồn chán vói cách sống đó. Ta lại nghĩ ta nên 



56 • Thiên sư Ajahn Chah 


Sống tu cùng với Tăng đoàn thì sẽ tốt hơn nhiều. Sống tu ở 
một vùng quê mùa lạc hậu hiếm có thức ăn tiện nghi, ta nghĩ 
sống đời tu tri túc nhu vậy là tốt nhất. Rồi chẳng bao lâu, ta 
lại thấy sống tu ở chô có nhiều thức ăn và tiện nghi thì sẽ tốt 
hơn, ít khổ thân hơn. Rồi sau đó lại thấy chán nhán, lại cho 
rằng sống tu ở nơi có nhiều thức ăn và tiện nghi quá thì cũng 
không tốt, thấy rối tâm. Rốt cuộc là gì?, rốt cuộc mấy ông 
thầy tu không lo tu mà suốt ngày suốt đời cứ dính mắc vào 
những quan điểm và ý kiến này nọ, bởi mấy nguời đó không 
có đủ trí không để tự quyết định cho mình điều gì là đúng 
đắn và phù hợp. 

Vậy sao không lấy ngay điều đó để tu. Sao không lấy 
ngay cái sự không-chắc-chắn đó để quán xét và tu. Sống tu ở 
đâu cũng vậy thôi, tất cả đều không phải là 'thực đúng hay 
thực sai'—tất cả đều không chắn chắn. Sống tu với Tăng 
đoàn nhiều nguời là tốt u—điều đó là không chắc chắc. Sống 
tu với tăng đoàn ít nguời là tốt hơn u—điều đó không chắc 
chắn. Sống tu một mình ở nơi ẩn dật là tốt nhất u—điều đó 
cũng không chắc chắn. Đừng có dính mắc vào những quan 
điểm cho rằng cách này là tốt, cách kia là tốt hơn. Đừng có 
luận có kết điều gì là chắc chắc hết. Chỉ cần tu một việc: đó là 
chỉ cần chú tâm chánh-niệm vào giây-phút hiện-tại; chỉ cần 
điều tra quán xét thân này, soi chiếu và hiểu biết sâu hơn và 
sâu hơn về nó. Phật dạy các Tăng hoặc các Ni nên tìm một 
nơi thích hợp để sống và tu; nơi nào mà họ thấy dê chịu: nơi 
(i) có thức ăn thích hợp, (ii) có những bạn tu {kaỉyãnamitta) 
thích hợp, và (iii) có chô ở thích hợp thoải mái. Nhimg để tìm 
ra một nơi có đầy đủ ba điều kiện đó thì quá khó. Cho nên 
Phật cũng đồng thời dạy rằng, khi ta đi đến sống tu ở đâu, có 
thể ta sẽ gặp phải những khó khăn và va chạm, gặp phải 
những thứ mình không thích hoặc không thích hợp với 
mình. Ví dụ, chùa này có thoải mái không? Nếu các Phật tử 
tại gia trang bị nhiều tiện nghi cho chùa, nó sẽ ra sao? Nhu 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 57 


ngày nào họ cũng mang đến đầy đủ hai nước uống nóng ấm 
và nước uống mát lạnh như các thầy muốn và những thứ 
thức ăn ngon các thầy có thể ăn. Như các Phật tử luôn luôn lê 
phép và khen ngợi quý thầy, họ nói những lòi các thầy nghe 
thấy đúng đắn. Nếu như được tất cả như vậy thì sẽ ra sao? 
Một số tăng sĩ cho rằng, mọi sự giúp đõ của Phật tử tại gia ỏ 
đây thiệt là tốt, ở đây thực sự tiện nghi và thoải mái. Lúc đó 
thì sao? Chắc lúc đó mọi sự tu tập, tu chánh niệm, tu trí tuệ 
đều bị chết ngắt, bởi lúc đó đâu ai còn lo tu nữa, họ chỉ lo thụ 
hưởng chùa cốc đẹp đẽ, com nưóc ngon lành. Nó sẽ vậy đó. 
(ớ noi chùa to, chùa đẹp, chùa giàu, chùa tổ, chùa trung tâm 
đô thị, chùa nôi tiếng...có đầy đủ tiện nghi và thức ăn, chưa 
chắc họ thực sự tu tập gì đâu). 

Đĩêu kiện thực sự thích hợp và thoải mái cho việc tu thĩên 
có thể khác nhau đối với mỗi người, nhưng một khi các thay biết 
làm cho tâm hài lòng với những gì mình có, thì dù sống tu ở đâu 
các thay cũng thây thoải mái để tu 1 Khi các thầy có đến sống tu 
ỏ một noi không phải là chô mình thích nhất, các thầy cũng 
nên biết cách giữ tâm hài-lòng khi sống tu ở đó. Khi nào đến 
lúc đi chô khác, ta sẽ vui lòng đi. Khi ỏ thì ta vui lòng ở. Ta 
không phàn nàn, không lãng tâm tu tập bởi do những thứ 
bên ngoài. Nếu không biết gì, mọi thứ có thể khó khăn; nếu 
biết quá nhiều, mọi thứ có thể cũng tạo ra khổ — tất cả mọi 
thứ đều có thể là nguồn gốc gây ra sự khó chịu và khổ. Khi 
nào ta chưa trí tuệ hiểu biết, ta cứ luôn bị dính theo những 
trạng thái vui, buồn, hài lòng, bất mãn...do những điều kiện 
xung quanh tác động, và nếu vậy thì chuyện nhỏ nhặt nào 
cũng có thể gây ra khổ cho ta. Dù có đến tu ỏ đâu, ý nghĩa 
giáo lý của Phật vân đúng đắn, nhimg cái Giáo Pháp trong 
tâm ta vân còn chưa được đúng. Nếu cứ tìm chô có đầy đủ 
điều kiện tiện nghi để tu thì tìm ở đâu ra?. Có nhiều thầy 
hiểu biết rõ cái lẽ bất toại nguyện, và biết hài lòngm, và biết 
thực sự tu tập siêng năng—sau khi ăn com một chút các thầy 



58 • Thiên sư Ajahn Chah 


đó liền thực tập đi-thiền. Các thầy đó chỉ lo tập trung để tu 
thiền đạt định {samãdhi). Các thầy ấy biết dồn tâm dồn sức để 
tu. Hoặc có thể các thầy đó không tu thiệt trong tâm, chúng 
ta cũng đâu biết đuợc. Nếu ai chịu tu thiệt, tu nhiệt thành, 
nguòi đó sẽ chắc chắn đạt đến sự bình-an của tâm. Nếu ai 
chua tu thiệt, chua thực sự thành tâm tu tập, đừng hỏi tại sao 
họ vân chua đuợc bình an? Sự thật của vấn đề nằm ỏ chô đó. 
Rốt cuộc, nêu ai không được bình an, đĩêu đó cho thây rằng họ đã 
chưa thực sự tu tập một cách nghiêm túc và thành tâm. 

Khi xét về việc tu định (samãdhi), điều quan trọng phải 
hiểu đuợc rằng giói, định, tuệ môi thứ là cái gốc căn bản để 
hô trợ cho tổng-cuộc tu tập. Chúng hô trợ lân nhau và không 
thể thiếu cái nào. Mỗi thứ là một công cụ cần thiết dùng để 
phát triển thiền tập, nhimg tùy ỏ môi nguòi tu biết khéo léo 
img dụng chúng ra sao. Một số nguòi căn-trí có thể nhanh 
đạt đến trí tuệ; một số nguòi ít-căn-trí thì chậm đạt đến trí 
tuệ hon; còn nguòi không có chút căn trí nào thì không đạt 
đến trí tuệ nào hết. Cả hai có thể cùng tu tập đúng bài, đúng 
cách, đúng mức độ nhu nhau, nhung để lâu mau đạt đến trí 
tuệ là tùy vào mức độ căn-trí của môi nguòi. Nếu có ai trong 
các thầy đã theo tu vói những su phụ khác nhau, các thầy 
phải biết dùng trí khôn để đua những gì mình đã nhìn thấy 
vào tầm nhìn của mình. Cách của su phụ này ra sao? Cách 
của su phụ khác là sao? Các thầy quan sát họ một cách sâu 
sát, nhung đó chỉ là sự quan sát và phán đoán bề ngoài. Đó 
chỉ là nhìn thấy những hành vi và cách làm bề ngoài của họ 
mà thôi. Nếu chỉ biết đứng nhìn và quan sát bề ngoài nhu 
vậy, thì ta sẽ không bao giò hết nghi ngò. Tại sao ông su phụ 
làm nhu vậy? Tại sao su ông làm nhu kia? ớ chùa này su 
phụ nói dạy nhiều, sao ở chùa kia mấy su phụ họ lại ít khi 
nói hay dạy gì nhiều? Có chùa thì vị su ỏ đó chẳng bao giò 
nói hay dạy điều gì hết! Tâm cứ liên tục phóng đoán, so sánh 
và nghi vấn về mấy ông su, ông thầy. Cuối cùng tâm trỏ 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 59 


thành một đống rối beng. Vậy là coi như hư đường hư bột. 
Do vậy, các thầy cần phải biết hưóng sự chú-tâm của mình 
vào bên-trong mình và tự mình tu tập cho mình. Cách đúng 
đắn là hưóng vào bên-trong chính mình để tu tập, bởi đó 
mói là cách tu tập đúng đắn {sammã patipadã). Ai cũng có thể 
để ý, quan sát, và học hỏi theo gưong của các vị sự thầy, 
nhimg khi tu là mình phải tự tu cho chính mình. Nếu biết 
quay lại vào bên-trong để tu và biết suy xét cái vấn đề tinh-tế 
ngay chô này, thì các thầy mói hết nghi ngò. 

Xưa có một vị sư già không bao giò bỏ thòi gian ra để 
suy xét bất cứ điều gì hết. Thầy đó chẳng hề quan trọng 
những ý nghĩ về quá khứ và tưong lai, bởi thầy ấy chẳng bao 
giò để sự chú-tâm ròi khỏi tâm mình. Thầy ấy chỉ chú tâm 
quan sát những gì đang khỏi sinh vào trong sự tỉnh giác của 
mình ngay trong thòi khắc hiện-tại. Chỉ cần quán sát những 
hành vi biến đổi và phản láng khác nhau của tâm ngay khi nó 
đang trải nghiệm mọi thứ, chỉ cần quan sát chứ không quan 
trọng những biến đổi và phản img đó là 'cái gì', chỉ cần luôn 
tự nhắc mình: "Đó là không chắc chắn", "Đó là thứ không 
chắc". Nếu các thầy có thể dạy bản thân mình nhìn thấy sự 
vô-thưòng theo cách như vậy, chẳng bao lâu các thầy sẽ đạt 
đến trí tuệ minh sát nhìn thấy Giáo Pháp. 

Vê thực hành, các thầy không nên chạy theo cái tâm 
chạy nhảy, phóng túng liên tục. Đúng vậy, tâm nó cứ chạy 
lòng vòng xung quanh cái vòng lẩn quẩn bất tận của nó; nó 
xoay tít lòng vòng như con dụ. Đó là cách cái tâm hoạt động. 
Đó là cái vòng luân hồi sinh tử bất tận {samsãra vatta). Vòng 
sinh tử bao trùm quanh cái tâm. Nếu chúng ta cố chạy theo 
cái tâm trong khi nó cứ xoay tít như con dụ xung quanh cái 
vòng lẩn quẩn sinh diệt đó, thì làm sao chúng ta bắt kịp nó 
được? Nó xoay tít rất rất rất nhanh, làm sao ta có thể chạy 
theo kịp vói nó? (Điều đó chẳng khác nào chạy theo bắt một 



60 • Thiên sư Aiahn Chah 


chiếc lá nhỏ xíu đang bị cuốn tít trong cơn gió bão). Không 
tin thì cứ thử tiếp tục chạy theo nó và coi điều gì xảy ra... 
Điều chúng ta cần làm là đứng yên một chô, và để cho cái 
tâm tự xoay vòng xoay tít theo ý nó. Tuởng tuợng cái tâm 
nhu một con búp bê máy, nó xoay quanh và chạy chạy xung 
quanh. Khi nó chạy xeo xeo hết tốc độ xung quanh ta, ta 
không thể nào bắt kịp theo nó. Nhung thực ra ta không cần 
chạy đâu theo nó hết. Ta chỉ cần đứng yên một chô, cứ để 
cho con búp bê máy đó chạy lòng vòng, kệ nó. Ta chỉ cần 
đirng yên một chỗ, con búp bê chạy hết một vòng thì nó tự 
quay lại, và ta lại thấy nó chứ đâu cần phải chạy theo nó. 
Thực ra, nếu ta cố chạy theo nó đế bắt kịp nó, càng cố chạy 
theo nó càng tuột mất khỏi ta. (Giống nhu nguời đang ngồi 
coi vòng đua xe siêu tốc vậy. Họ đâu cần phải chạy theo xe 
với tốc độ 200km/giờ, nếu có làm vậy thì cũng đâu bắt kịp 
nó. Họ chỉ cần ngồi một chô trên khán đài, họ vân có thể 
quan sát và nhìn thấy các xe chạy qua sau mỗi vòng). 

Khi nói về cách tu du hàrủi đầu-đà [tiếng Thái là 
thudongY, tôi luôn khuyến khích và đồng thời cũng không 
khuyến khích. Nếu nguời tu đã có ít nhiều trí tuệ về cách tu 
tập này thì sẽ không mấy khó khăn. Nguời chua có trí khôn 


® [Thuđong trong tiếng Thái là chỉ cách tu du hành khô hạnh. Chữ này là từ 
chữ dhutanga, trong tiếng Pali có nghĩ là cách tu khổ hạnh. Nguôi tu tuân 
giữ theo 13 Giói khô hạnh (đầu-đà) do chính Đức Phật đề ra nhằm giảm 
thiểu các tham dục của nguòi tu, đê tu tập tính biết hài-lòng, tính từ-bỏ, tính 
chịu-khổ, năng lực tinh tấn, và một số phẩm chất thiện lành khác của nguòi 
tu. Các tu sĩ có thể nguyện kiêng giữ theo một, hoặc nhiều, hoặc tất cả 13 
giói khô hạnh đó. 13 giói đó bao gồm: (1) mặc y làm từ vải rách luợm về 
may lại, (2) không đuợc có quá ba y, (3) phải đi khất thực (đi xin) thức ăn, (4) 
không bỏ sót nhà nào trên đuòng đi khất thực, (5) ngồi tại một chỗ khi ăn, 

(6) ăn trực tiếp từ bình bát khất thực, (7) không nhận thêm hay đê dành thức 
ăn sau khi đã ăn xong, (8) sống trong rừng, (9) sống duói gốc cây, (10) sống 
ngoài tròi, (11) sống ở nghĩa địa, (12) hài lòng vói bất cứ chỗ nào dừng chân 
nghỉ lại, và (13) ngủ vói tu thế ngồi.] 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 61 


hiểu biết về sự tu tập thì tu ở đâu và tu cách gì cũng gặp khó 
khăn. Ví dụ truóc đây có một Tỳ kheo cho rằng việc đi tu du 
hành [thuảong] ở trong rừng là không cần thiết; vị ấy nghĩ 
vấn đề tu không phải nằm ỏ chô đi đây đi đó, mà là ỏ chô 
"biết cách tu". Sau khi nghĩ nhu vậy, vị Tỳ kheo đó ỏ lại chùa 
và tu tại chỗ, tâm nguyện lấy 3 trong 13 hạnh đầu-đà 
(dhutanga) và tự tu giữ theo đó một cách nghiêm túc—không 
cần đi đâu hết. Vị đó nghĩ rằng không cần thiết phải hành 
thân khổ sỏ vói sự du hành đuòng xa, mang theo hành trang 
và bình bát nặng nề trên vai. Cách này cũng là một cách tu 
đuợc; nhung nếu các thầy thực sự muốn đi du hành đây đó 
kiểu thudong, thì các thầy sẽ khó chấp nhận theo cách tu tại 
chô của vị Tỳ kheo nói trên. Rốt cuộc, nếu chúng ta có trí tuệ 
hiểu biết về "sự tu tập đích thực là gì" thì cách tu nào cũng 
làm đuợc. Rốt cuộc, nếu các thầy có trí tuệ minh sát rõ ràng 
để nhìn thấy sự thật của mọi thứ, thì các thầy chỉ cần nghe 
một chữ gì đó của giáo lý thì nó cũng có thể mang lại trí tuệ 
thâm nhập sâu sắc. 

Một ví dụ khác, tôi đã từng gặp một chú sa-di trẻ 
muốn sống tu một mình trong nghĩa địa. Có thể nói chú ấy 
còn trẻ nhu một vị thành niên, nên tôi rất lo lắng về tình 
trạng của chú ấy, nên tôi đã để mắt đến chú ấy một chút. 
Buổi sáng sau khi đi khất thực, chú ấy mang thức ăn đến 
nghĩa địa noi nguòi ta mang xác đến để chò thiêu, và ngồi đó 
ăn một mình, xung quanh những xác chết đang chò đuợc 
thiêu hoặc chôn. Đêm đêm chú ấy ngủ một mình bên những 
xác chết. Sau khi ỏ gần chú ấy hon một tuần, tôi hỏi chú ấy 
tại sao chú không thấy sợ khi ỏ nghĩa địa một mình. Chú ấy 
trả lòi: 

"Không, con không sợ. Duòng nhu đối vói con không 
có thứ gì phải sợ hết". Tất cả việc phải làm chỉ cần quán chiếu 
[thiền quán], để cái tâm không còn chô phóng tâm này nọ. 



62 • Thiên sư Ajahn Chah 


Chú sa-di đó không cần phải nghĩ suy gì về mọi thứ này nọ 
vốn chỉ làm phúc tạp cái tâm. Chú ấy đã được "trị liệu" thẳng 
luôn. Nỗi sợ biến mất. Các thầy hãy thử thiền tập cái tâm 
theo cách đó coi sao—tức là quán chiếu sao cho tâm đừng 
nghĩ này nghĩ nọ, sao cho nó dừng phóng tâm, nếu được vậy 
thì đâu còn gì để sợ hãi. (Vì sự sợ hãi về cái gì chỉ là do cái 
tâm nghĩ này nghĩ nọ, phóng này phóng nọ mà thôi). Các 
thầy hãy cố thiền tập cách đó thử. 

Tôi nói, dù các thầy có đang làm gì —đang đứng, đang 
ngồi, đang đi, hay đang nằm—nếu các thầy biết duy trì sự 
chánh-niệm một cách liên-tục không-gián-đoạn, thì sự định- 
tâm {samãdhi) sẽ không bị 'bể' hay trồi sụt gì hết. Nó không bị 
rót định hay bót định. 

Còn nữa, nếu các thầy ăn nhiều quá cũng không tốt, 
ăn nhiều chỉ gây ra khổ và rắc rối cho việc tu mà thôi. (Ăn 
quá nhiều khi thiền sẽ gây buồn ngủ, hôn trầm). Nếu có 
nhiều thức ăn thì ăn ít thôi, sang sẻ cho người khác. Tại sao 
phải rưóc khổ vô thân mình khi đang mình đang thiền tập? 
Làm vậy thì đâu được bình an. Cái gì là không bình an? Hãy 
chọn ăn một phần thích hợp và chừa thức ăn cho người khác. 
Nếu đi tu đến giò này mà vân còn thèm khát thức ăn hoặc 
còn thấy không vui khi nhường thức ăn cho người khác, thì 
dĩ nhiên việc tu tập là khó khăn rồi. Nếu các thầy vân còn 
thích nếm món này, muốn ăn món kia, không muốn ăn ít 
món, vì vậy các thầy lấy đủ loại thức ăn đổ vào bình bát; rốt 
cuộc nhiều vị quá chẳng có vị nào là còn ngon lành nữa. Vì lẽ 
đó, các thầy nên rút ra rằng: nếu mình được cúng dường quá 
nhiều thức ăn thì điều đó chỉ làm xao lãng cái tâm và mang 
lại nhiều rắc rối mà thôi. Tại sao bị xao lãng và rắc rối? Đó là 
do ta để cho cái tâm bị quấy động bởi thức ăn. Bản thân thức 
ăn có bao giò bị xao lãng hay rắc rối không? Buồn cười thiệt, 
đó là do ta tự gây ra mọi sự khó khổ cái sự không có gì. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 63 


Khi có nhiều người đến thăm chùa, các thầy nói rằng 
điều đó gây quấy nhiễu. Sự quấy nhiễu từ đâu ra? Thực ra, 
làm theo những chuẩn mực tu tập hàng ngày mới thiệt là 
thẳng thắn. Các thầy không cần phải quan trọng hóa những 
điều đó, ai đến ai đi cứ việc của họ: ta cứ sáng đi khất thực 
rồi mang thức ăn về chùa và ăn, cứ làm mọi phận sự và tu 
tập với sự chánh niệm, và cứ làm như vậy. Các thay phải nhớ 
đừng bỏ qua hoặc lướt qua những chuẩn mực tu tập hàng ngày ở 
trong chùa (tu viện). Ví dụ, vào buổi tối trong giò tụng kinh lễ 
Phật, sự chánh niệm của mình có bị rót hay bị gián đoạn hay 
không? Nếu các thầy thấy thòi tụng kinh vào buổi sáng và 
buổi tối làm cho việc thiền tập của mình bị gián đoạn, nếu 
nghĩ như vậy thì chắc chắn các thầy vân chưa học được cách 
thiền tập. Trong những buổi gặp nhau hàng ngày để tụng 
kinh tưởng niệm Tam Bảo và các phận sự khác trong chùa là 
những hoạt động cực kỳ lành mạnh, như vậy những việc đó 
đâu phải là nguyên nhân làm cho các thầy bị rót định hay 
mất định (samãdhĩ), đúng không? Nếu các thầy nghĩ môi lần 
đến sảnh đưòng gặp mặt các đạo hữu là sẽ làm xao lãng sự 
tu tập của mình, nếu nghĩ vậy thì các thầy nên nhìn lại. 
Không phải do những thòi lê lạy tụng kinh làm khó chịu và 
làm xao lãng các thầy, mà chính các thầy tự làm ra. Nếu các 
thầy cứ để cho những ý nghĩ bất thiện đó quấy động cái tâm, 
thì mọi sự sẽ trỏ nên gây khó chịu và xao lãng—chỉ cần nghĩ 
như vậy thì dù không đi tói chô tụng kinh, tâm các thầy cũng 
đã tự xao lãng và động vọng rồi. 

Các thầy phải biết học cách suy xét một cách khôn 
khéo và giữ cho tâm trong trạng thái lành mạnh. Mọi người 
đều dính kẹt trong những trạng thái ngu mò và động vọng, 
đặc biệt là những người mói tu. Thực tế xảy ra là các thầy cứ 
để cho cái tâm chạy nhảy ra ngoài và va chạm vói tất cả mọi 
thứ mọi sự, rồi tự nó 'quậy' nó lên. Khi các thầy đến tu vói 
một tăng đoàn ỏ chùa nào đó, các thầy phải nhất nhất quyết 



64 • Thiên sư Ajahn Chah 


tâm rằng mình đến đó để tu, và phải tu liên tục. Dù ai tu 
đúng tu sai gì gì, đó là chuyện của họ. Cứ duy trì nỗ lực tu 
hành, tu theo những huớng dân và chuẩn mực của chùa, và 
nếu đuợc cũng nên trợ giúp bạn tu bằng những lời khuyên 
tốt mình có thể có. Nếu ai không thích ở lại đây để tu thì 
nguời đó hoàn toàn tự do để đi tìm chô khác, ớ đây tu không 
hạnh phúc thì đi chô khác có thể thích hợp hon. Còn nếu ai 
thích ỏ lại đây tu thì ỏ lại tu, và tiếp tục tu hành. 

Sẽ cực kỳ hữu ích cho một tăng đoàn nếu nó có một số 
tăng sĩ luôn biết tự chủ và luôn biết tự mình tu tập một cách 
đều đặn và kiên định. Những tăng sĩ còn lại sẽ nhìn thấy và 
bắt đầu lấy những guong tốt đó để noi theo tu tập. Họ sẽ 
quan sát những guong tốt và hỏi những nguòi đó cách tu để 
duy trì cảm giác thu thái trong khi đang tu tập chánh-niệm. 
Làm gương iối cho các bạn tu noi theo là điêu ích lợi nhất mà một 
người tu có thể làm cho các đạo hữu của mình. Nếu mình còn là 
su em su chú trẻ tuổi thì mình nên tu tập theo những chuẩn 
mực trong nhà chùa, mình phải làm theo sự chỉ dắt của các 
su huynh su phụ thâm niên, và đua nhiều nô lực để tu tập 
theo các chuẩn mực đó. Bất kỳ công việc tu và phận sự nào 
mình cũng làm, làm đến lúc nào xong thì mình ngừng. Các 
thầy nên tập nói những điều thích hợp và hữu ích; huấn 
luyện bản thân kiêng cữ những lòi nói không thích hợp và có 
hại. Đừng để những lòi nói không đúng đắn thoát ra khỏi 
miệng. Không cần ăn nhiều quá trong bữa ăn—chỉ chọn một 
ít thức ăn phù hợp và nhuòng phần cho nguòi khác. Tôi cứ 
nói lại nhiều lần, khi bữa nào có nhiều thức ăn thì chúng ta 
có xu huóng muốn nếm muốn ăn mọi thứ, cho nên chúng ta 
lấy đủ mọi thứ đua vào bình bát để chúng ta ăn đuợc đủ 
món. Môi khi nghe những câu mòi nhu "Mòi thầy lấy thêm 
món này", "Mòi su ăn thêm món ngon này"... nếu không biết 
suy xét cẩn trọng thì những lòi mòi đó sẽ quấy động cái tâm 
(tham ăn tham uống) của ta. Điều cần làm là phải biết buông 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 65 


bỏ. Tại sao chúng ta thường dính vào chô này? Chúng ta 
nghĩ chính những món ăn đang quấy động tâm ta, nhưng cái 
gốc của vấn đề là liệu ta có biết buông bỏ hay muốn để dính 
vào các món ăn. Nếu có thể suy xét và nhận biết bản thân 
mình đang buông bỏ hay đang dính, thì cuộc sống tu hành 
của các thầy sẽ dễ dàng hon nhiều. Nếu chưa biết cách suy 
xét và nhận ra vấn đề thì đó là do mình chưa có đủ trí tuệ. 
Có thể các thầy vân chưa có đủ trí tuệ minh sát để nhìn thấy 
cách mà tiến trình nhân-quả diên ra ngay đó. 

Thực tế, trước kia trên đường du hành, tôi thường cần 
phải ghé ỏ lại trong những ngôi chùa trong các làng hay 
thành thị.^” Trên bưóc đường đi du hành sau này, khi các 
thầy chỉ có một mình và phải ghé qua nhiều tu viện chiền và 
gặp các tăng đoàn khác nhau có những chuẩn mực và 
nguyên tắc khác nhau, các thầy hãy luôn luôn tâm niệm câu 
này: "suddhi asuddhi paccattam" [Trong sạch hay không là do 
chính mình: chỉ có mình mói biết rõ điều đó]. Câu này dùng 
để phòng hộ bản thân và hưóng dân mình biết suy xét vấn 
đề một cách đúng đắn. (Câu trong kệ 165, kinh Pháp Cú). 

Khi đi qua những noi các thầy chưa từng tói, các thầy 
thường suy nghĩ để chọn ra noi thích hợp để trú trọ qua 
đêm. Phật đã dạy các tăng sĩ nên chọn những noi tĩnh lặng. 
Do vậy, tùy theo hoàn cảrủi môi noi, hãy chọn một noi bình 
lặng để nghỉ đêm và thiền tập. Nếu không chọn được noi 
yên tĩnh tốt nhất, thì thứ nhì cũng chọn noi nào mình có thể 


[Thường trong những tu viện ở làng hay ở thành thị thì họ tập trung dạy 
học nhiều về tiếng Pali và kinh điên. Ngược lại, những người tu du hành 
hay khô hạnh thì nhấn mạnh việc giới hạnh và thiền tập, giống như phái 
Thiền Trong Rừng của Ajahn Chah]. 

(ớ Việt Nam và noi khác có lẽ cũng vậy, những người tu thiền nhấn mạnh 
việc giói hạnh và thiền tập hon việc giao lưu xã hội và tụng đọc kinh kệ như 
ở các chùa làng và các chùa trong thành thị). 



66 • Thiên sư Ajahn Chah 


thấy bình an trong tâm. Do vậy, nêíi vì nhân duyên nào đó các 
thay phải ở lại một nơi nào đó để tu, các thay phải biết học cách 
sống ở đó một cách bình an—đừng để tham muốn dục vọng 
(tanhã) lân lướt cái tâm. Nêu các thay có quyết định đi khỏi nơi 
nào, khỏi chùa nào, hay đi khỏi khu rừng nào, đừng quyết định đi 
vì dục vọng. Tương tự, nêu các thay quyết định ở lại nơi nào, 
đừng quyết định vì tham muốn. Phải hiểu rõ điều gì thúc giục 
ta suy nghĩ và hành động nhu vậy. Phật đã khuyên những 
nguòi xuất gia phải có lối sống và chọn những điều kiện 
sống sao cho mang lại bình an và sự thích hợp việc thiền tập. 
Giả sử không tìm đuợc noi bình an nhu vậy, các thầy phải 
làm sao? Có thể mọi sự sẽ làm các thầy phát điên lên lúc đó. 
Vậy thì các thầy phải làm gì hay đi đâu tiếp? Không, các thầy 
phải ở yên noi đó; phải ỏ lại ngay đó và học cách sống trong 
bình an. Phải tập luyện bản thân cho đến khi mình có khả 
năng ở lại noi đó và thiền tập ở đó. Phật đã dạy nguòi tu 
phải biết và hiểu rõ thòi-gian thích hợp và noi-chốn thích 
hợp tùy theo các điều kiện; Phật không muốn các tăng sĩ cứ 
đi lòng vòng khắp noi tìm kiếm những thứ khác vói mục 
đích tu tập. (Noi nào thích hợp thì quá tốt, noi nào không 
thích hợp thì ta biết suy xét quán chiếu và học cách sống ở đó 
một cách bình an, và thiền tập một cách bình an. Phật đã dạy 
kỹ trong bài kinh nổi tiếng là kinh Bảy Cách Quán Chiêu). 
Đúng là Phật đã khuyên các tăng sĩ chọn noi yên tĩnh để ỏ và 
tu, nhimg nếu không tìm đuợc noi nhu vậy thì sao, trong lúc 
cần phải ỏ lại vài tuần hay vài tháng ỏ đó. Nếu phải ỏ lại một 
noi không yên tĩnh và không thích hợp, các thầy phải làm 
sao lúc đó? Có lẽ các thầy chết mất khi nghe đến việc cần 
phải ở lại những noi nhu vậy, phải không! 

Do vậy, điều cần thiết là phải học biết cái tâm của 
mình và những ý định của mình. Chứ nếu không biết đọc cái 
tâm và không hiểu ý muốn của mình, thì các thầy cứ tiếp tục 
đi chô này chô khác để tìm một noi tốt hon noi truóc đó. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 67 


Nhưng đến nơi, các thầy cứ nghĩ đến những điều kiện tốt 
hơn nơi trước đó, rồi lại nghi ngờ, rồi lại không 'kết' đi nơi 
mới. Đến nơi mới được ít lâu lại có ý muốn đi tìm nơi khác 
nữa... Giống như người bệnh mà không biết mình bệnh, bạn 
phải biết mình bị sốt rét hay căn bệnh khổ sở nào đó, vậy thì 
bạn phải đi tìm bác sĩ để trị liệu, tiêm thuốc và cho thuốc 
uống. Nếu không, cái tâm cứ luôn luôn động vọng và xao 
lãng với thứ này thứ nọ, nơi này nơi nọ! 

Thực tế là, bí quyết thiền tập thành công là làm cho 
cách nhìn của mình về mọi thứ sao đúng hợp với Giáo Pháp; 
điêu quan trọng là thiết lập cách nhìn đúng đắn, thiết lập chánh 
kiêh (sammã ditthi) trong tâm. Không có việc gì phức tạp và khó 
làm hơn việc đó. Nhưng các thầy phải cố đưa ra hết nỗ lực để 
điều tra, suy xét và tìm ra cách đúng đắn cho chính mình. Lẽ 
tất nhiên việc đó có những khó khăn, nhất là khi các thầy vân 
chưa chín chắn hiểu biết và trí tuệ. (Nếu đã có trí tuệ chín 
muồi thì việc đó quá dê, đâu cần nói nữa; nhimg giờ thì các 
thầy vân còn đang trên bước đường tu tập để phát triển trí 
tuệ chín chắn đó, cho nên còn gặp nhiều khó khổ như vậy). 

Vậy bây giờ các thầy nghĩ mình sẽ làm gì? Cứ cố tu 
theo lối tu du hành (thudong) và coi kết quả sẽ ra sao, điều gì 
sẽ xảy đến với mình... Có lẽ sau đó các thầy lại thấy chán 
ngán với việc đi du hành khắp nơi sông hồ... nhưng điều đó 
cũng chưa chắc. Hoặc cũng có các thầy nghĩ rằng mình thực 
sự muốn ở một chô để luyện tập thiền, chứ không thích việc 
tu du hành kiểu thudong bởi việc du hành chẳng hay ho gì - 
nhưng ý nghĩ cũng chưa chắc đúng. Có thầy nghĩ nên đi tu 
du hành thudong là đúng, nhimg cách nghĩ đó luôn luôn thay 
đổi; biết đâu sau này các thầy chỉ muốn trụ lại một chỗ để tu; 
ai biết trước được. Hoặc biết đâu có một số thầy sẽ đi tu du 
hành mãi mãi, và không có ý trụ lại một nơi để tu- nhưng 
điều này cũng chưa chắc, ai mà biết được. Đó là những điều 



68 • Thiên sư Ajahn Chah 


các thầy nên xem xét trong khi thiền tập. Rõ ràng lựa chọn 
nào cũng chưa chắc đúng và phù hợp nhất cho mình. Hãy 
tập cách đi ngược lại ý muốn của cái tâm. Các thầy có thể 
chấp thủ ý nghĩ đi tu du hành là tốt nhất, hoặc có thầy cho 
rằng trụ lại một chùa để tu tập là điều chắc chắn: cả hai cách 
nghĩ như vậy đều là chỉ là sự chấp thủ, bởi vì đâu có điều gì 
là chắc chắn đâu; thực ra đó chỉ là những sự ngu-mò mà thôi, 
bởi vì biết đâu vài bữa sau các thầy lại thay đổi ý nghĩ của 
mình. Vậy nên đừng cố chấp vào điều gì là đúng hết. Hãy đi 
điều tra xem xét về bản thân mình. Tôi đã từng suy xét lại về 
những ý định của tôi (đi hay ỏ, ỏ hay đi, đi tu du hành hay 
trụ lại một noi để tu???...), tôi suy xét lại bằng chính những 
trải nghiệm của mình; nhò đó bây giò tôi có thể chỉ lại một 
cách dễ dàng và trực chỉ cho các thầy. Vì vậy, các thầy nên 
nghe lòi tôi, và sau đó xem xét lại về bản thân mình. Thiệt 
vậy, mọi thứ đều là không chắc chắn như vậy. Nếu biết suy 
xét từ đây, cuối cùng các thầy thầy có thể nhìn thấy sự thật 
đó cho mình. Rồi, sau khi các thầy đã có trí tuệ nhìn thấy sự 
thật như vậy, thì mọi quyết định của các thầy sẽ luôn đi kèm 
vói chánh-kiến và luôn hợp vói Giáo Pháp. 

Dù các thầy quyết định đi tu du hành hoặc trụ lại một 
chùa để tu, trưóc tiên các thầy phải nên suy xét một cách 
khôn khéo. Không ai cấm các thầy đi tu du hành trong rừng 
hoặc đi tìm những noi cố định yên tĩnh để thiền tập. Nhưng 
nếu quyết định đi tu du hành, hãy đi một cách thực sự, đi 
thiệt, đi đến khi rã ròi và đi không nôi nữa—hãy đi để thử 
mức chịu khó chịu khổ về thân và về tâm là đến mức nào. 
Hồi xưa, khi vừa nhìn thấy cảnh núi rừng son cưóc tôi đã 
cảm thấy phâh khích và muốn vô rừng lên núi để tu. Còn 
bây giò thấy lại cảnh núi rừng, thân thể tôi bắt đầu than van 
ê ẩm, và ngay lập tức tôi biết mình phải quay về chùa để trụ. 
Tôi không còn chút nhiệt tình nào để vô rừng tu nữa. Hồi 
trưóc tôi chỉ hạnh phúc khi được lên núi vô rừng để tu 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 69 


hành—hồi đó tôi cũng đã từng nghĩ mình sẽ ở tu luôn trên 
núi cho đến chết luôn! 

Đức Phật đã dạy chúng ta phải chú tâm chánh niệm 
vào cái đang khỏi sinh trong giây phút hiện-tại. Thấy biết sự 
thật đuòng lối của mọi thứ diên ra trong giây phút hiện-tại. 
Đó là những giáo lý Phật đã để lại cho chúng ta, và những 
giáo lý đó là đúng đắn. Nhimg những ý nghĩ và cách nhìn 
của chúng ta vân còn chua đúng đắn, chua hợp vói lẽ sự thật 
của Giáo Pháp, cho nên chúng ta vẫn còn khó khổ. Vì vậy, 
các thầy cứ cứ thử đi tu du hành, nếu các thầy cảm thấy đó là 
cách tu đúng để làm. Cứ đi để coi thử điều gì sẽ xảy ra vói 
cuộc sống du hành rày đây mai đó, và coi thử cách tu đó có 
giúp cải-thiện tâm mình tốt hon, có làm tâm thanh tịnh hon 
theo huóng mục-tiêu tu tập hay không. 

Tôi không muốn cấm các thầy đi tu du hành lang 
thang trong rừng, nhung tôi cũng không muốn khuyến khích 
các thầy làm nhu vậy. Các thầy có hiểu đuợc ý tôi muốn nói 
không? Tôi không muốn cản cũng không muốn xúi, nhung 
tôi sẽ chia sẻ vói các thầy một số kinh nghiệm của bản thân 
tôi. Nếu các thầy đi tu du hành thudong, hãy dùng thòi gian 
sao hữu ích cho việc thiền tập mình. Đừng có đi nhu nguòi 
du ngoạn du lịch cho biết khắp noi đây đó. Thòi bây giò có 
nhiều tu sĩ đi tu du hành theo truyền thống thudong, nhimg 
họ đi chỉ để đắm mình vào những sự khám phá, những 
khoái thích lãng du hon là đi để thực sự rèn luyện và tu tập 
cái tâm. Nếu các thầy quyết định đi tu du hành, các thầy phải 
thực sự nỗ lực và lấy những giói khổ hạnh đầu-đà (dhutanga) 
làm chuẩn-mực tu hành để quét sạch những ô nhiêm tham- 
dục phàm tục trong tâm. Thật ra ngay ỏ tu trong chùa này, 
nhiều Tỳ kheo vân đang lấy thêm các giói hạnh đầu-đà đó để 
tu mà. Thòi bây giò, việc đi tu du hành "thudong" thuòng 
không còn đúng ý nghĩa của nó; họ bỏ nhiều thòi gian để đi 



70 • Thiên sư Ajahn Chah 


tìm sự phiêu lưu và lãng du hơn là đi để bỏ thời gian để tu 
tập nghiêm túc các giới hạnh đầu-đà khổ hạnh (dhutanga) mà 
Đức Phật đã đưa ra. Nếu đi tu du hành theo kiểu như vậy thì 
chẳng khác nào như đang "tu nằm" chứ đâu phải đi tu du 
hành. Đó không phải là "thudong". Đó là thudong tưởng 
tượng. Thudong chỉ thực sự là lối tu du hành khổ hạnh nếu nó hỗ 
trợ và phát huy việc tu thiên của người tu. Khi đi tu du hành, 
các thầy phải thực sự tu đúng nghĩa như vậy. Hãy suy xét và 
quán niệm rõ cái mục-đích và ý-nghĩa của việc đi tu du hành 
kiểu thudong. Nếu các thầy chọn đi tu du hành, tôi khuyên 
các thầy phải biết dùng các trải-nghiệm của mình để học và 
thiền tiến trong cuộc tu của mình, chứ không phải đi để phí 
thời gian vào những mục đích khác. Tôi sẽ không phép cho 
tăng sĩ nào đi tu du hành nếu họ vân chưa sẵn sàng cho mục 
đích và ý nghĩa đó. Nhưng nếu họ đã thực nghiêm túc và hết 
lòng muốn đi, tôi cũng không ngăn cản họ. 

Khi các thầy chuẩn bị ra đi, điều đáng làm trước tiên là 
phải tự hỏi mình những câu hỏi đó và phải tự suy nghĩ suy 
xét về chúng, ớ trên núi trong rừng có thể là những trải 
nghiệm rất hữu ích cho việc tu tập cái tâm; tôi đã từng tu 
trong rừng trên núi như vậy. Hồi đó tôi phải thức dậy rất 
sớm để đi, bởi những ngôi nhà tôi đi khất thực thì nằm rất 
xa. Tôi phải đi xuống, trèo lên qua cả một vùng rừng núi và 
nhiều khúc đường rất xa và rất khó đi; nhiều lúc tôi đã 
không thể đi hết đường để khất thực, hoặc có thể quay về 
căn lều trong rừng để ăn trước giờ ngọ. Nếu các thầy so sánh 
với những điều kiện của thời nay, các thầy có thể thấy bây 
giờ không nhất thiết phải ở quá xa trong rừng và phải đi quá 
xa và quá khổ cực như vậy để khất thực thức ăn. Các thầy 
nghĩ bây giờ có lẽ nên đi khất thực ở những làng gần chùa là 
thiết thực hơn, sau đó có thể trở về chùa để ăn bữa trưa và 
nạp được nhiều năng lượng vào thân để có thêm nhiều sức 
cho những việc tu tập chính thức trong chùa. Các thầy nghĩ 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 71 


như vậy cũng có thế đúng, nghe có vẻ thiết thực hơn. Tuy 
nhiên, nếu việc khất thực và ăn uống dê dàng quá thì sau khi 
ăn uống no nê, các thầy thường thích đi thẳng về cốc để nằm 
lăn ra ngủ — như vậy thì cũng chẳng đúng đắn gì. Ngày xưa 
khi tôi còn tu du hành thudong, tôi thường phải dậy trước khi 
mặt trời mọc và cố hết sức để cuốc bộ băng qua đèo dốc để 
đến nơi khất thực —dù tôi đã cố tranh thủ thời gian, nhimg 
nhiều lúc tôi không thể quay về rừng trước giờ ngọ để ăn 
trước ngọ; tôi phải ngừng lại giữa rừng để ăn cho kịp trước 
giờ ngọ, rồi sau đó mới đi bộ tiếp về căn lều trong rừng của 
mình. Giờ suy xét lại cảnh thời đó, tôi tự hỏi không biết có 
đáng để một người tu tiếp tục gian nan với những việc như 
vậy hay không?. Có lẽ phải khác, có lẽ tốt nhất nên tìm cái 
chùa nào gần gần xóm làng để buổi sáng đi khất thực không 
phải đi quá xa và gian khó, như vậy có lẽ sẽ tiết kiệm nhiều 
sức lực để các thây có sức tu tập trong các giờ tu chính quy 
trong chùa. Thời bây giờ, ví dụ trong chùa này, lúc các thây 
đã ăn uống xong, đã dọn rửa xong, và quay về cốc để tiếp tục 
thiền tập, thì ở đâu đó trong rừng những tu sĩ du hành vân 
còn đang bước bộ giữa rừng, hoặc thậm chí họ chưa có 
miếng ăn nào trong bụng. 

Cách nhìn cách nghĩ về cách tu tập nào là tốt nhất có 
thể khác nhau ở môi người. Nhiều lúc, các thầy phải thực sự 
trải nghiệm những sự khó khổ rồi mới có thể có được trí tuệ 
minh sát nhìn vào sự khó khổ đó để biết rõ nó đích thực là gì. 
Lôĩ tu du hành thudong có những lợi-thế của nó cho sự tu tập, 
nhưng tôi không muốn chê hai những người trụ lại một chùa để tu, 
và cũng không chê ai bỏ chùa đi tu du hành trong rừng trên núi 
kiểu thudong - nêu mục-tiêu của họ là để thực sự tu tiêh cái tâm 
thì đâu có gì để chê bai họ. Tôi không khen những tu sĩ ở trụ 
trong chùa, mà tôi cũng không khen những tu sĩ chỉ vì họ rời 
chùa đi tu du hành trong rừng như tôi trước kia. Người đáng 
được khen là người có chánh kiêh, là người hiểu biết rõ cái lý tu 



72 • Thiên sư Ajahn Chah 


của mình. Nếu ở lại chùa thì mục đích cũng là để tu tập cái 
tâm. Nếu có đi tu du hành thì mục đích cũng là để tu tập cái 
tâm. Việc tu tập và sự nghiệp thiền tập sẽ sai lạc nếu bạn bỏ 
chùa ra đi chỉ vì bạn thích đi theo một nhóm tu nào đó, hoặc 
chỉ vì bạn muốn sống vui vẻ vói những nguòi bạn tu đó, chỉ 
vì muốn đi đây đó để thụ huởng sự tự do du lãng, hoặc để 
chạy theo những ý tuỏng ngu si nào đó. 

Các thầy phải nói sao cho đúng về cách tu tập của các 
thầy? Các thầy nghĩ sao về những điều nảy giò tôi đã nói? 
Các thầy nghĩ mình sẽ làm gì trong những ngày tiếp theo và 
sau này, sau bữa hôm nay khi các thầy mãn khóa học tu ỏ 
chùa này? 


[Phan hỏi đáp thêm trong buổi nói chuyện] 

Thầy S: Con muốn hỏi một số giáo lý về sự phù-hợp 
của những đối tuợng thiền khác nhau dành cho những nguòi 
có tính khí khác nhau. Lâu nay con đã cố gắng tâm tĩnh lặng 
bằng cách tập trung sự chú tâm vào hoi-thỏ cùng vói việc 
niệm chữ "Buddho" [Đức Phật] theo nhịp hoi-thỏ, nhung con 
chẳng bao giò đuợc bình an cho lắm. Con cũng đã cố tập 
quán niệm về cái chết, nhimg cách đó cũng chẳng giúp làm 
tâm con bình an. Con cũng tập quán xét về năm uẩn 
(khandhas) nhimg cách đó cũng không giúp tâm tĩnh lặng. Vì 
vậy cuối cùng tất cả tâm trí của con cũng cạn kiệt luôn. 

Ajahn Chah: Cứ buông bỏ! Khi trí cũng không còn thì 
cứ dẹp bỏ luôn. (Đừng cố gì nữa chỉ càng thêm quẩn trí). 

Thầy S: Trong khi ngồi thiền, ngay khi con bắt đầu có 
chút tĩnh lặng thì đủ loại ý nghĩ và ký ức lập tức nổi lên và 
quấy động cái tâm. 

Ajahn Chah: Đó là chỗ đáng nói. Đó là chính là lẽ 
không-chắn-chắn. Hãy dạy chính mình rằng điều đó không 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 73 


chắc chắn, ngay cả trạng thái tĩnh lặng (định) sâu xa cỡ nào 
cũng đều không chắc chắn. Hãy duy trì cái lẽ không-chắn- 
chắn này trong tim khi thầy thiền tập. Mọi đối tuợng giác 
quan và mọi trạng thái tâm mình trải nghiệm đều là vô 
thuòng; không ngoại lệ cái nào. Duy trì sự quán niệm (về sự 
vô thuòng) này có mặt thuòng trực trong tâm này. Trong 
tiến trình thiền tập, phải quán niệm rằng trạng thái của tâm 
là không chắc chắn, trạng thái tĩnh lặng là không chắc chắn, 
trạng thái xao lãng cũng là không chắc chắn. Khi tâm đuợc 
tĩnh lặng trong định {samãdhi), đó cũng là trạng thái không 
chắc chắn. Việc quán niệm về tính vô-thuòng là việc ta phải 
thực sự nắm vững. Ta không cần phải quan trọng bất kỳ việc 
gì khác. Đừng dính theo những thứ khỏi sinh lên trong tâm. 
Buông bỏ hết. Dù có đuợc bình an, không cần nghĩ nhiều về 
sự bình an đó. Đừng quan trọng hóa về điều đó. Dù không 
đuợc bình an cũng đừng quan trọng hóa. Bình an hay bất an, 
ta không cần coi đó là vấn đề; trạng thái bình an hay bất an 
đều chỉ là vô-thuòng. Vinnănam aniccam - thầy đã từng nghe 
câu này chua? Nó có nghĩa là: Mọi thức khỏi sinh từ giác 
quan đều là vô thuòng. Thức có từ cảm giác và cảm nhận 
đều chỉ là vô thuòng. Thầy đã từng nghe chua? Làm sao có 
thể tập luyện chính mình theo đúng theo lẽ sự thật? Thầy 
quán niệm ra sao sau khi biết rằng cả hai trạng thái bình an 
và bất an đều là vô thuòng? Điều quan trọng là phải biết duy 
trì sự tỉnh giác vào cách mọi sự đang diên ra. Nói cách khác, 
làm sao để tâm biết đuợc cả trạng thái bình an và trạng thái 
bất an của tâm đều chỉ là vô thuòng. Sau khi đã biết đuợc 
điều đó, thầy sẽ nhìn mọi thứ theo cách nào? Sau khi sự hiểu 
biết đó đã cấy sâu trong tâm, thì môi khi thầy trải nghiệm 
những trạng thái bình an, thầy biết chúng là vô thuòng; môi 
khi thầy trải nghiệm những trạng thái bất an, thầy biết chúng 
là vô thuòng. Thầy có biết không, giò thì thầy đã biết cách 
thiền tập vói loại tỉnh giác và trí tuệ hiểu biết nhu vậy. 



74 • Thiên sư Ajahn Chah 


Thầy s : Con vẫn chưa biết. 

Ajahn Chah: Thì đó là điều tra quán xét về tính vô- 
thường. Những trạng thái tĩnh lặng của tâm kéo dài được 
bao lâu? (Hay thậm chí đạt định sâu, tầng định sâu đó kéo 
dài được mấy giò, mấy ngày?). Cái sự ngồi thiền vói trạng 
thái tâm xao lãng là không chắn chắn. Nó sẽ thay đổi. Còn sự 
ngồi thiền có kết quả tốt và tâm đã tiến vào trạng thái định, 
thì sự đó cũng không chắn chắn. Tất cả mọi trạng thái đều là 
vô thường. Đó là lẽ thực, và sự hiểu biết lẽ thực vô-thưòng 
đó chính là trí-tuệ. Trí tuệ xuất phát từ sự hiểu biết đó. Hiểu 
biết được lẽ thật đó rồi thì ta còn dính chấp chi vào điều gì 
nữa? Ta đâu cần phải suy này nghĩ nọ về các trạng thái đó 
của tâm, ta chỉ cần duy trì quán sát cái đang diễn ra trong 
tâm. (Quan sát nhìn thấy nó xong rồi buông bỏ luôn. Nó chỉ 
là vô thường; ta đâu còn dính theo nó làm gì, vì ta đã biết nó 
chỉ là vô thường). Ngay khi ta điều tra, ta cứ nghi vấn và 
thâm nhập, cứ thâm nhập và soi chiếu sâu hon vào bản tính 
vô thường. Duy trì sự chánh-niệm vào ngay điểm này—ta 
không cần phải để ý chô nào khác. Chẳng mấy chốc, tâm sẽ 
tĩnh lặng, như ý ta đã muốn. 

Việc thiền tập vói niệm chữ "Buddho" [Đức Phật] 
không làm tâm tĩnh lặng, việc thực tập chú tâm vào hoi-thở 
cũng không làm tâm bình an là do bởi thầy đang bị dính vào 
cái tâm xao lãng. Khi niệm chữ "Buddho" hay khi chú vào hoi 
thỏ, nếu thấy tâm không được tĩnh lặng, ta nên quán niệm về 
sự không-chắc-chắn và đừng nên nghĩ đến vấn đề tâm đang 
tĩnh lặng hay không tĩnh lặng. Ngay cả khi tâm được tĩnh 
lạng, đừng dính vào điều đó bởi điều đó có thể che mò ta, nó 
có thể làm cho ta coi trọng trạng thái đó. Thầy phải biết dùng 
trí khôn để đối trị vói cái tâm ngu mò lúc đó. Khi tâm được 
tĩnh lặng, thầy chỉ cần biết vậy và chỉ coi đó là một dấu hiệu 
việc thiền tập đang đi đúng hưóng. Nếu tâm không được 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 75 


bình an, thầy chỉ cần nhận biết tâm đang bị ngu mờ xao lãng 
như vậy, không ích gì phải để ý hay kháng cự với thực trạng 
đó. Khi tâm được bình an, chỉ cần biết rõ tâm được bình an, 
nhưng phải quán niệm rằng trạng thái đó chỉ là không chắc 
chắn. Khi tâm bị xao lãng, quán sát sự không-an đó và chỉ 
cần biết thực trạng như vậy, chỉ cần tâm niệm rằng sự xao 
lãng của tâm cũng là không chắc chắn. Tĩnh lặng hay xao 
lãng đều là vô thường, đều không chắc chắn. 

Nếu các thây thiết lập được loại trí tuệ minh sát này, 
thì sự dính chấp ràng buộc vào cảm nhận có một cái 'ta' (ngã 
chấp) sẽ sụp đổ ngay từ khi các thây bắt đầu đối diện và điều 
tra nó. Khi tâm bị kích động, ngay thòi khắc các thây quán 
chiếu về bản tính không-chắc-chắn của trạng thái đó, thì cái 
cảm nhận về cái 'ta' vốn đã được thổi phòng lên từ sự dính 
chấp, giò sẽ bị xẹp xuống. Giống như chiếc thuyền phao bị xì 
hoi, nó bắt đầu xẹp lại, cảm giác về cái 'ta' tự hôi nào giò 
cũng bị xẹp lép. Hãy tự mình tu tập quán xét chỗ này. vấn 
đề rắc rối là các thây thường không bắt kịp ý nghĩ ngu mò 
lưót qua quá nhanh. Ngay khi nó khỏi sinh, cảm nhận về cái 
'ta' lập tức hình thành xung quanh sự động vọng của tâm, 
nhưng ngay khi người tu biết soi xét quán chiếu tính chất vô 
thường của trạng thái đó, thì sự dính-chấp vào một cái 'ta 
thường hằng' sẽ sụp đô ngay. (Khi ta nhìn thấy mọi thứ khỏi 
sinh đều là vô thường và biến diệt, thì ta đâu còn chô nào để 
tin chấp vào một cái 'ta' cố định thường hằng như thực nữa). 

Hãy tự mình nhìn vào chô này. Cứ liên tục nghi vấn 
và xem xét sâu hon và sâu hon nữa vào bản chất của sự dính 
chấp. Thông thường, các thây quên dừng lại và nghi vấn về 
sự động vọng trong tâm. Nhưng các thây cần phải kiên nhân 
và cảm nhận được cái cách của mình. Cứ để cho những sự 
phóng tâm động vọng đó diên ra theo tiến trình của nó, và ta 
từ từ cảm nhận được cách của mình. Các thây thường không 



76 • Thiên sư Aiahn Chah 


xem xét nó, nhưng các thầy cần phải kiên định để định 
hướng sự chú tâm vào đó, phải vững chắc và đừng đế cho nó 
có chô nào ỏ lại/có mặt trong tâm. Nhưng môi lần tôi giảng, 
các thầy thường khó chịu, phàn nàn: "ông Sư già này suốt 
ngày chỉ có nói về cái sự vô-thưòng và bản chất biến-đổi của 
mọi thứ". Mói vừa nghe, các thầy đã thấy khó chịu và muốn 
bỏ đi chỗ khác. "Sư ông chỉ có một giáo lý đó nói hoài thôi... 
chỉ luôn nói mọi thứ đều không chắn chắn". Nếu các thầy 
thực sự đã nghe đủ và thấy chán nghe vói giáo lý này, vậy 
các thầy cứ đi chô khác và thiền tập theo cách của mình cho 
đến khi nào các thầy có đủ trí khôn tìm thấy sự tự-tin và một 
sự chắc-chắn thưòng-hằng nào đó trong tâm mình. Cứ đi và 
tu thử đi. Tôi chỉ sợ chẳng bao lâu, hổng chừng các thầy cũng 
quay lại đây!. Nói là nói vậy, chứ tôi rất mong các thầy cố 
gắng khắc ghi những giáo lý này vào trí nhó, cất giữ chúng 
trong tâm và trái tim mình. Rồi hãy lên đường và thử tu du 
hành kiểu thudong. Nếu tu hoài mà vân không đi đến hiểu 
biết và nhìn thấy sự thật theo cách tôi đã chỉ dạy, thì các thầy 
sẽ khó mà tìm thấy nhiều sự bình-an. Dù các thầy có đi đâu ỏ 
đâu, các thầy cũng khó có được sự bình an thư thái trong tâm 
mình. Các thầy cũng khó tìm ra noi nào để có thể thiền tập 
thực sự. 

Tôi đồng ý rằng việc thiền tập chính quy trong chùa đế 
phát triển định lực (samãdhi) là điều tốt. Các thầy có quen vói 
chữ ceto-vimutti and pannã-vimutti không? Các thầy có hiểu 
nghĩa của chúng là gì không? Vỉmutti có nghĩa là sự giải 
thoát khỏi những ô nhiêm lậu hoặc {ãsavay'-. Có hai cách tâm 
đạt được sự giải thoát: ceto-vimutti [giải thoát ỏ-tâm] là sự 
giải thoát có được nhò định tâm (samãdhi) được tu tập và 


[Có bốn loại ô nhiễm (lậu hoặc) là: ô nhiễm do nhục dục {kãmãsava), ô 
nhiêm do muốn đuợc sống lâu (bhavãsava), ô nhiêm do tà kiến (đitthãsavà), 
và ô nhiêm do vô minh {avijjãsava).] 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 77 


hoàn thiện đến mức độ mạnh mẽ và tinh lọc nhất (ví dụ như 
tầng thiền định ihana). Nói về thiền tập, trước tiên người tu 
tập khả năng khống chế hoàn toàn các ô nhiêm nhò định-lực, 
và sau đó chuyển qua tu tập phát triển trí tuệ, để cuối cùng 
đạt đến sự giải thoát. Còn pannã-vimutti [giải thoát nhò-trí 
tuệ] có nghĩa là sự giải thoát có được từ dòng chảy ra noi 
người tu phát triển định {samãdhi) đến một mức độ ở đó tâm 
hoàn toàn tập trung rủiất-điểm và vững-chắc đủ để hô trợ và 
duy trì trí tuệ minh sát, rồi từ đó dân dắt đến việc xuyên phá 
những ô nhiêm. 

(Chỗ này ý là vầy: ceto-vimutti tạm dịch là "sự giải thoát 
của/ở/từ tâm", tức là người tu tu tập thiền định đạt đến những 
tầng thiền địrửi thâm sâu, từ đó tâm tự nó khởi sinh ra trí tuệ và 
giải thoát. Còn pannã-vimutti: tạm dịch là "sự giải thoát rửiờ-trí- 
tuệ", tức người tu tu tập sự định tâm (samãdhi) đạt một mức 
(tầng thiền định) vừa đủ và dùng nó để hỗ trợ cho việc thiền 
quán để đạt đến một trí tuệ minh sát giúp giải thoát. 

(Sự giải thoát tâm trực tiếp hay sự giải thoát của/ở tâm là 
người tu tu thiền định đạt đến tất cả tám tầng thiền địrửi sắc 
giới và vô sắc giới, rồi tâm tự chuyển biến và chứng đắc sự giải 
thoát. Còn sự giải thoát rứiờ-trí-tuệ là người tu có thể chỉ cần 
chứng đắc chỉ một tầng thiền định nào đó, và dùng trạng thái 
định sâu đó để hô trợ phát triển trí tuệ mirửi sát. Và rửiờ có trí 
tuệ mừửi sát (sự hiểu biết), người tu rứiìn thấy sự thật của tất cả 
mọi thứ đúng rửiư chúng thực là, và người tu buông bỏ hết tất 
cả mọi ô rửiiêm và gông cùm để đạt đến giải thoát). 

Hai loại giải thoát này được ví như những loại cây 
khác nhau. Một số loài cây lón lên ra hoa kết quả nhò tưới 
nhiều nưóc, nhưng những loài khác có thể chết đi nếu ta tưói 
nhiều nưóc. Vói những cây kỵ nưóc, ta chỉ nên tưói một ít 
nưóc, chỉ vừa đủ để nó lón lên và ra hoa kết quả. Ví dụ 
những loài cây như cây thông, nó mọc trên đất cao khô trên 
rừng, nếu chúng ta tưói nhiều nưóc nó sẽ chết ngay. Thấy thì 


78 • Thiên sư Ajahn Chah 


lạ, nhưng sự thật là vậy, chỉ cần nhìn vào những loài cây như 
cây thông ỏ đây. Nó nhìn có vẻ đang bị khô nưóc và khó mà 
sống nôi, nhưng nó sống khô như vậy đó, nó chỉ cần ít nưóc 
là hoàn hảo. Hãy nghĩ về điều này. Ai cũng thắc mắc không 
biết nó lấy đâu ra nưóc để nuôi sống thân cây to lón như vậy. 
Nhưng những loài cây khác thì cần phải có rất nưóc thì mói 
phát triển lón lên được. Đó là những loài cây có rê mọc sâu 
mọc xa khắp noi để hút nưóc lên thân, thậm chí nhiều loài 
cây có cả rê cây trên thân để hút nưóc từ trong không khí thì 
mói đủ sống; ví dụ như cây đa, cây si... Còn có những loài 
cây khác người ta chỉ cần bỏ vô chậu, treo lên không, không 
hề tưói nưóc, vậy mà chúng vân sống tốt và sống lâu. Môi 
loài một đặc điểm, có loài cần nưóc nhiều, có loài cần nưóc ít. 
Cũng giống như hai loại giải-thoát vừa mói nói. Các thầy có 
hiểu không? Đó chỉ là do chúng khác nhau theo cách tự 
nhiên của môi loại. 

Vimutti là sự giải-thoát. Ceto-vimutti là sự giải-thoát có 
được từ sức mạnh của cái tâm đã được tu tập đến những 
mức độ định (samãdhi) tối đa và thâm sâu nhất (đó là các 
tầng thiền định sắc giói và vô sắc giói). Loại giải-thoát này 
giống như những cây cần rất nhiều nưóc để sinh trưởng và 
ra hoa kết quả. Những loại hác thì cần ít nưóc, nưóc nhiều 
quá chúng sẽ chết. Chúng chỉ cần một ít nưóc là đủ sinh 
trưởng và ra hoa kết quả. Do vậy, Phật đã dạy về hai loại giải 
thoát khỏi những ô nhiêm, loại giải thoát ở-tâm {ceto-vimutti) 
và loại giải thoát nhò-trí-tuệ (pannã-vimutti). Để đạt đến sự giải 
thoát, người tu can phải có cả hai thứ là năng lực định tâm (định 
lực) và sự hiểu biết (trí tuệ). Vậy định và tuệ có thực sự khác nhau 
hay không? 

Thầy S: Dạ thưa không. 

Ajahn Chah: Vậy tại sao người ta đặt thành những tên 
gọi khác nhau như vậy? Và tại sao có sự phân biệt hai loại 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 79 


giải thoát ở-tâm (ceto-vimutti) và sự giải thoát nhò-trí-tuệ 
(pannã-vimutti) như vậy? 

Thầy S: Sự phân biệt đó chỉ là cách nói. 

Ajahn Chah: Đúng vậy. Thầy có hiểu không?. Nếu 
không hiếu điều này, có thể thầy sẽ đi khắp noi đặt tên, dán 
nhãn, và phân biệt tùm lum, đến mức quên mất cái gì là 
thực-tại mà mình cần phải nắm được. Đúng thực hai loại giải 
thoát đó chỉ là vậy. Nhưng, môi loại có nhấn mạnh chút ít 
theo nghĩa của nó. Nếu nói hai loại là một thì không đúng, 
mà nếu nói hai loại là khác nhau thì cũng không đúng. Tôi 
trả lòi như vậy thầy thấy đúng không? Tôi nói hai loại không 
phải là một, nhimg cũng không khác nhau. Đây là cách tôi 
trả lòi. Thầy nên nhận lấy câu trả lòi của tôi, và mang về suy 
xét thêm về nó. 

Khi nói về tốc độ và sự trôi chảy của chánh-niệm làm 
tôi nhó đến thòi tôi còn đi tu du hành lang thang một mình, 
và trên đường đi có lần tôi gặp một ngôi chùa bị bỏ hoang, 
tôi ở lại đó che lều và lưói muôi để ngồi thiền vài ngày ỏ đó. 
Trong đất chùa có nhiều cây ăn trái đang sum sê trĩu quả. Tôi 
muốn hái vài trái để ăn, nhưng tôi chánh niệm rằng đó là đồ 
của chùa, và tôi chưa được ai cho phép để ăn. (Nếu ăn thứ 
không được cho là phạm giói luật). Rồi sau đó có nhiều dân 
làng mang rổ đến, họ định hái. Họ nghĩ tôi là người ỏ chùa 
nên xin phép tôi. Tôi từ chối thì sợ họ buồn lòng, nhưng cho 
phép thì đâu phải là của tôi mà cho phép cũng nên cũng 
không đúng. Đường nào cũng không đặng. Nên tôi đã trả lòi 
họ rằng: "Mặc dù tôi đang ỏ đây, nhimg tôi không phải là 
chủ của mấy cây trái này, vì vậy tôi không có quyền cho 
phép bà con hái trái; nhimg tôi cũng không cấm bà con làm 
điều đó". Sau khi nghe tôi nói vậy, họ không hái trái nào cả. 
Tôi nghĩ trả lòi như vậy thiệt là hữu ích, không làm mích 
lòng ai, và cũng không để họ hái trái mà dính nghiệp lấy 



80 • Thiên sư Ajahn Chah 


trộm của chưa được cho. Đôi khi ta cần phải suy xét và nói 
theo cách không-thưòng như vậy thì sẽ đem lại hiệu quả 
hiếu biết, hon là cách nói thông-thưòng. 

Ajahn Chah: Người ta nói về căn tính hay tính khí 
(carita), nó nghĩa là gì? 

Tỳ kheo A: Tính khí? Con không chắc, con không giải 
đáp hết được chỗ này, thưa thầy. 

Ajahn Chah: Tâm là một căn, căn tính là một căn, và 
trí khôn là một căn khác. Vậy làm sao chúng ta tu tập vói 
điều này? Chúng ta quán xét về chúng. Họ nói về chúng ra 
sao? Có người có căn tính tham, có người có căn tính sân, có 
ngưòi căn tính si, có người có căn tính thông minh... vân vân. 
Căn tính hay tính khí được quyết định bởi những trạng thái 
tâm ỏ đó tâm thường xuyên dính vào và thường xuyên bộc 
lộ ra. Có người luôn nổi sân và bộc lộ tính sân; có người luôn 
tham lam và luôn bộc lộ tính tham. Thực ra, tất cả chỉ là do 
cách nói để chỉ về những đặc tính của tâm, nhưng những đặc 
tính đó có thể được quy coi là cái tính-khí riêng của người 
này hoặc người khác. 

Thầy đã là Tỳ kheo được sáu năm. Có lẽ thầy đã từng 
chạy theo những ý nghĩ và trạng thái tâm của mình nhiều 
lắm rồi - chúng ta cứ chạy theo tâm đã nhiều năm lắm rồi. 
Có nhiều Tỳ kheo muốn đi sống và tu một mình, và tôi 
chẳng có gì để phản đối điều đó. Nếu thầy nào muốn đến 
đâu để sống tu một mình thì cứ đi. Nhimg nếu thầy nào 
muốn ỏ lại sống tu vói tăng đoàn trong chùa này thì cứ ỏ lại. 
Cách nào cũng không sai - nếu thầy không suy xét một cách 
sai lạc, nếu thầy biết suy xét một cách khôn khéo. Nếu thầy 
sống tu một mình và dính vào những ý nghĩ sai lạc, điều đó 
không giúp thầy có được ích lợi gì từ việc sống tu một mình 
đó. Noi thích hợp nhất để tu thiền là noi yên tĩnh và bình an. 
Nhưng nếu không có những noi thích hợp như vậy, thầy 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 81 


phải biết cẩn trọng học cách biết hài-lòng, nếu không thì sự 
tu thiền của thầy sẽ chết chắc. Nếu không thầy sẽ gặp toàn 
rắc rối. Cũng từ lý này, các thầy cũng nên thực sự cẩn trọng, 
dùng năng luợng và ý thức tỉnh giác để tu tập, đừng tiêu tốn 
năng luợng và ý thức vào những việc nhu: luôn tìm thầy này 
thầy nọ để học đạo, luôn tìm noi này noi nọ mình nghĩ thích 
hợp cho việc tu thiền. Hãy gom những ý nghĩ lại và hội tụ 
những năng luợng lại. Rồi huóng sự chú-tâm vào bên-trong 
và duy-trì sự ý thức tỉnh-giác vào ngay cái tâm này. Hãy 
dùng những giáo lý này để quán sát và điều tra cái tâm liên- 
tục trong một thòi gian dài. Đừng bỏ lo việc quán sát và điều 
tra, hãy duy trì chúng nhu một chủ-đề thiền quán vậy. Hãy 
nhìn kỹ, coi xét những lòi tôi nói về "tất cả mọi thứ hữu vi 
đều luôn thay đổi và vô thuòng". Lẽ vô-thường là cái để người 
tu điêu tra quán xét xuyên suôi mọi lúc mọi nơi. Chẳng bao lâu 
các thầy sẽ đạt đuợc trí tuệ minh sát nhìn thấu cái lẽ thực vô- 
thuòng đó. Một vị su thầy của tôi truóc kia đã dạy cho tôi 
rằng: "cứ buóc vào thiền và tập luyện cái tâm"—lòi dạy này 
còn thấm mãi trong tôi. Điều quan trọng là đừng để dính 
nghi ngò, các hãy tạm dẹp bỏ mọi nghi ngò về cách tu và kết 
quả tu tập, cứ buóc vào thiền tập rồi sẽ thấy. Bữa nay tôi nói 
vói các thầy tói đây là đủ rồi. 



